


ĐỨC ĐALAI LAMA XIV 
Hồng Như chuyển Việt ngữ 


TINH TÚY 
BÁT NHÃ TÂM KINH 


ESSENCE OF THE HEART SUTRA 





ẤN BẢN ĐIỆN TỬ - KHÔNG BÁN 





Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Essence of the Heart Sutra 


HH. the Dalai Lama XIV 


Đức Đalai Lama đời thứ XIV 


Tỉnh Túy 
Bát Nhã Tâm Kinh 


Essence of the Heart Sutra 











Hồng Như chuyển Việt ngữ 


ì 


=.. hongnhu-archives 


Ấn bản điện tử 2016 
FREE BOOK — NOT FOR SALE 
SÁCH ẤN TỔNG —- KHÔNG BÁN 


Tùy nghỉ sử dụng với điều kiện giữ nguyên nội dung và không bán. 


Copyright © 2002 His Holiness the Dalai Lama 
Vietnamese translation © Hồng Như 2008 


Tranh phát họa đức Quan Tự Tại, họa sĩ Kelsang Wangmo 


Nguyên bản tiếng Anh 


THE ESSENCE OF THE HEAHT SUTRA, 

The Dalai Lama s Heart of Wisdom Teachings 
by Tenzin Gyatso, His Holiness the Dalai Lama 
translated and edited by Qeshe Thubten Jinpa 
Wisdom Publications, Boston, 2002 
WWww.Wwisdompubs.org 


Lời Dịch Giả (bản dịch Việt ngữ?)..............................-<=<<<<< 11 
Lời Nhà Xuất Bản (bản dịch Anh ngũ).......................- 13 
Phần I. Tổng Quan Phật Giáo...........................----s--s-s«- 17 
Chương 1 Tiến bộ tâm linh ........................------csccscceccsccee 18 
Chương 2 Tôn giáo và thế giới ngày na..................----- 23 
Nhiều giáo thuyết, nhiều đường tu.............................. 23 
Bảo tôn truyên thông riêng ........................... ..-------.-c¿ ý 
Chia sẻ giá trị tỉnh thân chung......................... -.-.------ 2 
Trau dôi học hỏi từ các giáo thuyêt khác..................... S0 
Chương 3 Can bún Phi GiẪÖ (áccccccicaiix1140044-1614.01x66 35 
TIHH:TỊĐHI1A /P HỘIt BAO xoa 7625, má (0 0e663 6l sử tan g9: 35 
ĐỨO: PHẬT sc62021616126550616064909/866x29240410.20ba0ilã2ts0stGi2 36 
Thời kỳ chuyên bánh xe chánh pháp thứ nhât........... 39 
Mưbi hai duyên KHÔI sàcscses2124266 6 as6 n8 sex de 43 
PHIẾT HẠ0 sả: 2n 5 isio9ia:s650isi2e:cotadb3s-scaiQiesEobgisdse 45 
Đoan tiệt góc 76:ENðG HA si66ssb8 á8:6á6xaskdii06kgties 51 
Chương 4 Phật giáo Đại thừa.........................----« << ++<++ 56 
r1 THÍ sàn ly ty(sEn l0 hộ 2o nh aodtn6d Cháo hộ ào hay 56 
Long Thọ Va.ĐẠTtHỪN xác 6a6x 22 6cAv60x vat 57 
\'BUOR.ĐOG AI. H4 mái 16xin moi bai ONsvetexiak 62 
Chương 5 Giải thoát khổ đau..................--- 2-2552 5s+cssse: 64 
Khổ dai: TU ĐỀ is 2a2Àfsise)40/04011ã1g0 1412 iast 64 
Dung hợp mọi pháp môn ............................ ..-- 55 << + +++<++<+ 68 
Phần II. Bát Nhã Tâm Kinh ..................................---------- 71 
X18. 41/1/1/119/ 8,194,120 ỷ n1 0000/00/0007 17 72 
CHH€ỢH Khi KHHẨH it sxváesttatttbasibialiailstgsagesaasixk 6 


HỆ Kinh Bát TTHAoskee ¿5200 ásea1ø4b 0d 0 Sáu 76 


8 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Tưả đề và lần đướnổ:¿sxccs2ixacailabdvdsaaved 79 
Nguồn gốc Tâm Kinh..........................-.5--c- 5c ccccecrscceccee, 81 
Nội dung và hình thức..............................- c5 cs* sex xesss 83 
Chương 7 Nhập Bồ tát ổạO...................- 55c ccccccccccsccecceei 90 
Bộ Trái Chim  Ì TẾ 7Í ái ray 2x710/01821940654,SandtssasaMfoi 90 
-HICT'iami THIẾT TƯ s¿szicc6xs290á1e0s2lo/5aex2xSascasaiesvsei 92 
HS LAI Hộ, 32 4000165 6uy1ao 6 6A TAg a0 01401012 01àd0 6/2405 8/0016 95 
Thật.tưởng của SỰ VẬ(, ¡seo bo G4166 02s62Áxi0 s62 95 
Chương 8 Nội dung thuyết vồ ngã.................----- 2-25: 99 
1500/06/6071: 24H11.zss323846e8920gilminat802 toa biaestgdl 00 
THiiySt)V0771015-12 166 1sfbaeseoi0eifte1810012022 MA 400 100 
Bồn dấu ấn Phật pháp.......................------5c©5+cc<ccsccxeei 103 
Chương 9 Luận về không bát nhã ....................--- s- 2©5¿ TII 
Nhân vô ngã và pháp vô ngã............................-- ---«---«<- III 
Quan điểm của Duy thức...............----- 2: 2©5s sccscse¿ 113 
Nghĩa rốt ráo và nghĩa giai đoạn.....................-------- 117 
Quan điểm của Trung quán...................----2- 2 25552: 119 
Hãi hệ Phải. [?tH10:UAN ác 66140 /26a00áxsaxbdhátb 121 
Tánh không và Duyên khởi........................... ---- --«- «<2 124 
Chương 10 Như thật tri kiỄn.......................-----ccccccsccecca 126 
Chính xác phủ nhận tự tánh của sự vật..................... 126 
EHth6dC vài 0010601022640 2240//901,.161ui62 tái net 127 
Cũ :H6 ?HaI;UAR:Đ 10115729, 624616400 ả00500Áoowdiiwendlfxe 132 
Tám đặc tính của không bát nhã ........................... ...--- 135 
ChhigHơ: L1. THANH TWI-Q0 GIẢ cv t6xbLkavadkedklkssx 136 
Tánh không của tất cả mọi hiện tƯỢPỮ co60claøzdae 138 
Ñ 1 Ha 225600662810 x2964x/102040/A6it E2 áo 140 
IMISI.CHỦ -† 0H. KH a5 sau ba flofSeaEosulfsdiucuibsdbse 143 
Ân nghĩa trong Tâm Kinh............................-.--c-©csc5sc: 145 
Hoan hỷ, tín thọ, phụng hành............................... ..-- --«-- 148 
Phần III. Đường Đi Của Bồ Tát ............................--.---- 150 


Chương 12 Phát tâm bô để....................-.- 2: 25s s+cs+sscea 15 


Mục lục & 9 


Con đường chuyên hóa tuần tự.................... ..---------- 151 
By dI6m1 THIẤN QUÁ s05: 16241216661)1010461., 6081062 0k 152 
Hoán chuyên nơã (HA. các 002001664626 0a, 155 
Tự lợi và lợi tỦa......................- -- - - 5c 5c s cccS cv xe keces 157 
“Chợ Vo.NHÀH: sat 6náswegs6xtmqsfØlpgt6ig9s06otypodqoie 158 
PHdttoffiÐO E2 toa2204260011064 86 1osbsg0assg22aoRstfuteuk 159 
Ko! cv 562 X a0 (lát 06520 Asia ftais0aiadei 160 
Phụ Lục 1 Giải thích ý nghĩa của ngôn từ - 
luận giải vê “Bát Nhã Tâm Kinh”, Jamyang 
Gawal Lodro (1429-1503) ......................... 162 
PHI  ca660611606646622ã1ã6u9644690x660.4846940446/524018x64044%4 174 
Tâm Kinh bản tiếng Anh.........................----cccccccecrsccecceee 174 
Tâm Kinh - dịch âm hán VĂH....................... ---<<c 55+ <+++ 177 
F1TEUR-11tifitiTCIhDfOiiTrdtargfeibiei0Af vWaiAgSANSkiibiae 178 
Bản dịch của HT Thích Trí Quang (1923 - )............ 178 
Bản dịch của HT Thích Trí Thủ (1909-1984).......... 179 
Bản dịch của TS Thích Nhât Hạnh (1926 - )............ 180 
Bản dịch của HT Thích Thiện Hoa (1918-1973)... 181 
TH NT á261241026660140012591vdiisa0102xe3954ssis 182 
CHỦ CÀI- i136ai46616012200i0000i6as64j06044) 302888 184 


Chú giải cuối sách là của nguyên bản Anh ngữ, đánh số từ Ï 
đến 44. Chủ giải cuối trang là của bản Việt ngữ, đánh số ï, ïï, 


HH... Ghỉ chủ trong ngoặc đơn là của nguyên bản Anh ngữ. 
Ghi chủ trong ngoặc vuông |] là của bản Việt ngữ (ngoại trừ 
phán Phụ lục l, mọi ghi chú kê cả trong ngoặc vuông đêu là 


của nguyên bản Anh ngữ). 


Phân lớn thuật ngữ sách này dựa theo Tự Điển Phật Học, 
phán Phụ Lục Ngoại Ngữ, tại trang nhà Đạo Uyên. 


10 


11 


Lời Dịch Giả 
(bản dịch Việt ngữ) 


Vào tháng 5 năm 2001 tại Mountain View, California, Hoa kỳ, 
đức Đalai Lama thuyết giảng về Bá: Nhã Tâm Kinh. Bài giảng 
được thâu âm, ghi lại thành sách. Nghĩ lại, chúng ta ngày sống 
trong thời mạt pháp, cách xa thời Phật tại thế gần ba thiên niên 
kỷ, vậy mà vẫn đủ duyên lành được nghe hóa thân của Bồ tát 
Quan Tự Tại thuyết giảng Bát Nhã Tâm Kinh, thật ngoài SỨC 
mong cầu. Vì muốn chia sẻ duyên lành hy hữu này đến với 
Phật tử Việt Nam khắp nơi, đệ tử Hồng Như tận lực chuyển 
Việt ngữ. Bài giảng tuy ngắn gọn nhưng chuyên chở tỉnh túy 
đường tu giác ngộ, Phật tử dù tại gia hay xuất gia, nhập môn 
hay đã thuần hành, đều sẽ được lợi lạc. 

Nương vào bản dịch này, nguyện người đọc nhận được lực gia 
trì toàn hảo của mười phương Phật đà, mau chóng tích tụ hai 
bồ tư lương công đức trí tuệ, thành tựu chánh đẳng giác. 


Hồng Như 
Sydney, Australia 


12 


13 


Lời Nhà Xuất Bản 
(bản dịch Anh ngữ) 


Sách này thâu kết lời giảng của đức Đalai Lama về bài kinh 
ngắn mang tựa đề Bái Nhã Tâm Kinh, một trong những bộ 
kinh Phật giáo Đại thừa quí giá nhất. Phật giáo Đại thừa từ xưa 
đã rất thịnh hành ở các nước Ấn Độ, Trung Hoa, Tây Tạng, 
Nhật Bản, Đại Hàn, Mông Cổ, Việt Nam, và nhiều khu vực 
Trung Đông như vùng đất ngày nay gọi là A Phú Hãn 
(Afghanistan). Từ hai ngàn năm qua, bài kinh này đã giữ vai 
trò cực kỳ quan trọng trong đời sống tinh thần của hàng triệu 
Phật tử, được nhiều người học thuộc, tụng niệm, nghiên cứu, 
chiêm nghiệm và thiền quán để đạt đến điều mà Phật giáo Đại 
thừa gọi là Tuệ giác Toàn hảo'. Ngày nay, kinh này vẫn thường 
được đọc tụng, bằng giọng trầm hùng ở tu viện Tây Tạng, với 
tiếng trống hòa nhịp ở chùa Nhật Bản, hay du đương trầm 
bồng ở chùa Trung hoa và Việt Nam. 

Kinh này thường được gọi tắt là Tâm Kinh. Qua bao thê kỷ, 
đã có rất nhiều luận giải nói về ý nghĩa thâm thúy của Tâm 
Kinh. Trong sách này, đức Đalai Lama sẽ đưa chúng ta về nhìn 
lại quá trình lịch sử phong phú của các truyền thống luận giải 
Phật giáo. Lời giảng của đức Đalai Lama sâu rộng đến độ sách 
này có thê được xem như cánh cửa dẫn vào cốt tủy của Phật 
giáo Đại thừa. 

Xét theo lịch sử Phật giáo, 7m Kinh thuộc hệ kinh Bái 
nhã. Theo nhận định của học giả Edward Conze, một nhà 
nghiên cứu người Âu đã cống hiến phần lớn đời mình cho việc 





' Prajna paramita: dịch nghĩa là Tuệ Giác Toàn Hảo, dịch âm là Bát 
nhã Ba la mật đa. 


14 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


dịch kinh Bái nhã, hệ kinh này có lẽ được viết ra vào khoảng 
thời gian giữa 100 năm trước Công Nguyên và 600 năm sau 
Công Nguyên (1). Xét theo hiển nghĩa, chủ đề chính của các 
bộ kinh Bái nhã chính là Tuệ giác Toàn hảo, là chứng ngộ 
thâm sâu về điều mà Phật giáo gọi là tánh không. Ngoài ra, 
dựa vào lời giảng của đức Đalai Lama và của một vị thầy Tây 
Tạng sống vào thế kỷ thứ 15 (xin xem phân phụ lục), kinh này 
còn mang một ý nghĩa sâu kín hơn, một “ẩn nghĩa”, liên quan 
đến các giai đoạn tu chứng dẫn đến quả vị Phật. Ngoài ra, hai 
luận giải này cũng chứng minh rằng Tâm Kinh gói trọn ý nghĩa 
thâm thúy của tâm bồ đề, là tâm nguyện rộng lớn muốn đạt 
giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Nói cách khác, tất cả mọi kinh 
sách thuộc hệ Bát nhã đều nói về sự kết hợp thâm diệu của Từ 
bị và Trí tuệ. 

Nếu chưa biết nhiều về Phật giáo Đại thừa, độc giả có lẽ sẽ 
vô cùng thắc mắc không hiểu vì sao một bài kinh với những 
câu phủ định liên tục như vậy lại có thể trở thành nguồn cảm 
hứng của nhiều người. Muốn hiểu điều này cần có chút kiến 
thức về chỗ đứng của ngôn ngữ phủ định trong kinh điển Phật 
giáo. Ngay từ đầu, một trong những điều quan trọng nhất đối 
với Phật giáo là làm cách nào cho tâm thôi chấp bám, nhất là 
chấp vào thực tại cố định của cảnh giới nội tâm và ngoại cảnh. 
Theo Phật giáo, khổ đau bắt nguồn từ thói quen bám víu vào 
tính chất có định của thực tại, trong khi thật sự không có gì là 
có định cả. Thói quen này đã ăn sâu trong tâm, nhất là thói 
quen bám vào khái niệm về cái tôi. Chính thái độ chấp bám 
này là gốc rễ của mọi vấn đề lớn của chúng ta khi tiếp xúc với 
thế giới và con người xung quanh. Và cũng vì thói quen này đã 
ăn sâu trong tâm thức, nên trừ phi tự mình phá vỡ nhận thức 
ngây thơ của chính mình về bản thân và về thế giới xung 
quanh, ngoài ra không còn con đường nào khác đề đến với giải 
thoát chân chính. 


Lời Nhà Xuất Bản 3 15 


Tâm Kinh dứt khoát phủ nhận tự tánh của tất cả, nhất là phủ 
nhận tự tánh của năm uẫn'. Tâm Kinh vừa khai triển rộng hơn 
ý nghĩa của Trí tuệ trong Phật giáo, lại vừa chính là hiện thân 
của Trí tuệ Ấy. Nhìn như vậy sẽ hiểu được vì sao bài kinh Đại 
thừa ngắn ngủi này lại được tôn kính đến như vậy. 

Tâm Kinh vừa có thể giúp thiền quán về tánh không, vừa có 
khả năng phá tan chướng ngại trên đường tu. Ví dụ, trong 
truyền thống Phật giáo Tây Tạng, kinh này thường được tụng 
trước mỗi buổi thuyết pháp. Tôi vẫn thường nhớ lại cảm giác 
nôn nao ngóng đợi của mình thời niên thiếu, vào những năm 
đầu thập kỷ 70, mỗi khi nghe tiếng tụng Tâm Kinh cất lên 
trước thành phần đông đảo tăng ni và cư sĩ ngay đầu mỗi buổi 
thuyết pháp của đức Đalai Lama tại Dharamsala Án Độ. Lời 
tụng kết thúc với câu “Nguyện mọi chướng ngại đồng loạt tan 
biến, ngưng hiện, dẹp yên”, cùng lúc với ba nhịp vỗ tay. Lý do 
chính là vì phần lớn những gì chúng ta gọi là chướng ngại thật 
ra bắt nguồn từ thói quen chấp bám vào hiện hữu của chính 
mình, vào đủ loại khái niệm về tự ngã. Nếu chịu khó Suy Xét 
sâu xa, thấy được thực chất mọi việc là Không, khi ấy nền tảng 
phát sinh ra cái gọi là chướng ngại đó sẽ tiêu tan ngay từ trong 
cội rễ của tâm thức. Vì vậy mà nói vừa quán tánh không vừa 
tụng Bát Nhã Tâm Kinh là phương pháp diệt trừ vượt chướng 
ngại cực kỳ hữu hiệu (2). 

Tôi vô cùng hân hạnh được làm thông dịch viên cho đức 
Đalai Lama trong buổi giảng Bát Nhã Tâm Kinh. Với vai trò 
khiêm nhượng của một dịch giả, tôi cảm thấy mình thật may 
mắn đã được góp chút công sức vào việc giúp đỡ người khác, 
đặc biệt là giúp hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới tìm hiểu 
thêm về ý nghĩa thâm thúy của bài kinh quí giá nhiệm mầu 
này. 





' Năm uân là năm hợp thể sắc thọ tưởng hành thức, còn gọi là øgữ 
uân hay ngũ ấm. 


16 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Cuốn sách trong tay các bạn được thực hiện nhờ công lao 
của rất nhiều người. Đầu tiên và trên hết, tôi xin bày tỏ tấm 
lòng tôn kính sâu xa của mình trước đức Đalai Lama, hiện 
thân sống động của Phật pháp. Tôi xin cảm tạ Hội Bảo Tôn 
Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa (FPMT), đặc biệt cảm tạ 
Lama Zopa Rinpoche, là vị thầy đỡ đầu các trung tâm FPMT, 
và Đất Phật Dược Sư" đã đứng ra tổ chức buổi giảng Tâm Kinh 
của đức Đalai Lama tại Moutain View ở Cali, Hoa kỳ. Nội 
dung cuốn sách này phần lớn thuộc về bài giảng lần đó, bổ 
xung thêm với buổi nói chuyện về Tâm Kinh của đức Đalai 
Lama vào năm 1998 tại Pittsburgh, Pensylvania, Hoa kỳ, dưới 
sự tài trợ của Three Rivers Dharma. Tôi xin cảm tạ Patrick 
Lambelet đã bỏ công duyệt sách này lần đầu; Gene Smith đã 
tìm ra bản Tạng ngữ của luận giải Jamyang Galo; David 
Kittelstrom và Josh Bartok tại nhà xuất bản Wisdom 
Publications đã giúp cho câu văn Anh ngữ trong sách này 
được rõ ràng mạch lạc. Nguyện đem công đức đến từ nỗ lực 
này hướng về khắp tất cả, cho khổ đau vơi bớt, và cho loài 
người biết tạo dựng một thế giới an lạc hoà bình hơn. 


Thupten Jinpa, 
Montreal, 2002 





: Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition. 
" Đất Phật Dược Sư: Land of the Medicine Buddha. 


17 


Phần I 


Tổng Quan Phật Giáo 


18 


Chương 1 


Tiến bộ tâm linh 


Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng 
phút từng giây tiến dần về đoạn kết, về cái chết. Đời sống con 
người là như vậy; thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy 
cả. Vì con người có đời sống tỉnh thần nên phải luôn tự xét 
xem bản thân mình đang sống như thế nào. Trong trường hợp 
của tôi, phần lớn cuộc đời đã trôi qua. Dù tôi là một Phật tử 
biếng nhác, vẫn có thể nói rằng mỗi năm tôi đều có chút tiến 
bộ. Trên hết, tôi luôn cố gắng chân thành noi theo gót chân 
đức Phật Thích Ca, cố gắng làm một thầy tu xứng đáng. Tắt 
nhiên, người xuất gia cũng có khi lầm lẫn trong đời sống và 
trên bước đường tu. Dù vậy, tôi nghĩ mình cũng đã cống hiến 
được chút gì vào thế giới xung quanh, nhất là đã góp sức duy 
trì nền văn hóa Phật giáo Tây Tạng. 

Tiến bộ tâm linh là điều không bao giờ nên dễ dãi hài lòng 
với những gì đã có, vì thật sự là tiềm năng con người trên lãnh 
vực này hoàn toàn không giới hạn. Tất cả chúng ta, bất kê là 
ai, đều có khả năng phát triển vô hạn định; và bất cứ một ai 
trong chúng ta cũng đều có thê thành Phật. Tâm của chúng ta 
đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có khả 
năng chuyền thành tâm giác ngộ của một đắng Phật đà. Nếu 


nói về vật chât tiên tài thì đúng là nên tri túc, đừng muôn hơn. 


1. Tiến Bộ Tâm Linh #& 19 


Nhưng trên lãnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con 
người không giới hạn mà đời sống lại có hạn, cho nên phải cố 
gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm 
hết những gì tâm chúng ta có thể làm được, nhờ kiếp người quí 
giá này. 

Là người, ai cũng như ai. Xét trên phương diện này, không 
ai là xa lạ. Không có sự khác biệt căn bản giữa người và 
người. Quí vị ai cũng có nhiều cảm xúc. Có loại cảm xúc tạo 
thuận tiện, có loại cảm xúc gây chướng ngại. Tôi cũng vậy. 
Trong dòng kinh nghiệm không ngừng biến chuyên này, chúng 
ta ai cũng liên tục trải qua nhiều loại cảm xúc khác nhau, có 
khi giận dữ, có khi ganh ghét, có khi thương yêu, có khi lo sợ. 
Qui vị biết suy tư, biết phân tích suy xét về viễn ảnh tương lai, 
xa cũng như gần. Tôi cũng vậy. Trong dòng kinh nghiệm 
không ngừng biến chuyển này, chúng ta ai cũng liên tục trải 
qua nhiều loại nhận thức - màu sắc, mùi vị, cảm xúc, âm 
thanh, và cả chính tâm thức. Đây là những điều mọi người ai 
cũng như aI. 

Trong sự tương đồng này dĩ nhiên vẫn có nhiều điểm khác 
biệt. Chúng ta đều có những kinh nghiệm riêng không phải ai 
cũng có. Ví dụ như quí vị có thể biết cách xài máy vi tính, tôi 
thì mù tịt. Hay như tôi vì không từng được học toán học nên 
có những việc quí vị thấy rất đơn giản, đối với tôi lại vô cùng 
phức tạp. Nhưng nói cho cùng, những điểm khác biệt này rất 
giới hạn. Quí vị và tôi có thê tin vào những điều khác nhau - 
về vũ trụ, về thực tại, về tôn giáo. Và ngay trong cùng một tín 


ngưỡng, giữa người này người kia vẫn có thể có nhiêu kiến 


20 # Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


giải khác nhau. Nhưng nói chung, sự khác biệt trong tôn giáo 
cũng giống như khác biệt trong kinh nghiệm sống, vẫn rất bé 
nhỏ so với nền tảng chung của nhân loại. Điều cốt yếu là 
chúng ta ai cũng là người - cũng đều có suy nghĩ, có cảm 
nhận, có ý thức. Chúng ta cùng sống chung với nhau trên quả 
đất này, cùng là thành viên của đại gia đình nhân loại. 

Tôi lại nghĩ, có rất nhiều điều vốn thuộc về bản chất của 
con người. Nói ví dụ nếu có ai cười với quí vị, quí vị sẽ cảm 
thấy vui. Tôi cũng vậy, cũng cảm thấy rất vui nêu quí vị nhìn 
tôi cười. Quí vị và tôi đều tìm kiếm điều mà chúng ta nghĩ là 
tốt cho mình, tránh những gì chúng ta nghi ngờ sẽ mang lại kết 
quả không hay. Đây là bản tính của con người. 

Trong đời sống vật chất hướng ngoại, chúng ta thường vận 
dụng trí hiểu biết và óc phán đoán đề xét xem điều gì mang lợi 
hay gây hại cho mình, rồi dựa vào đó cố gắng tạo dựng một 
cuộc sống vui vẻ, thành công và hạnh phúc, biết đó là quyền tự 
nhiên của mỗi người. Tương tự như vậy, trong cõi nội tâm bao 
la của ý tưởng và cảm xúc, chúng ta cũng cần óc phán đoán để 
ý thức rõ ràng điều gì mang lợi hay gây hại cho chúng ta, rồi 
dựa vào đó phát huy các yếu tố tích cực, triệt bỏ các yếu tố 
tiêu cực. Tích cực là tất cả những gì mang lại hạnh phúc lâu 
bên, còn tiêu cực là những gì làm giảm nguồn hạnh phúc. 

Tiền tài vật chất không thể đưa đến hạnh phúc lâu bền, vì 
vậy chúng ta cần phải kiếm cách gì khác để hoàn thành nguyện 
vọng của mình. Các tôn giáo lớn trong nhân loại đều nêu ra 
nhiều phương cách thực hiện hạnh phúc khác nhau. Tôi lại tin 


rằng không cần phải có tôn giáo hay tín ngưỡng mới thực hiện 


1. Tiến Bộ Tâm Linh # 21 


được điều này. Điều kiện duy nhất phải có, là ý thức được tiềm 
năng vô tận của mình, rồi tìm cách khai mở, vận dụng tiềm 
năng ẫy. Ngày nay, ngay cả trong lãnh vực khoa học hiện đại, 
mối tương quan giữa tỉnh thần và thể xác càng lúc càng được 
công nhận, người ta bắt đầu hiểu được tầm ảnh hưởng của thái 
độ tinh thần trên lãnh vực sức khỏe. 

Có một tính năng rất quan trọng con người có thể vận dụng 
đề đạt hạnh phúc thoát khổ đau, đó là trí thông minh. Trí thông 
minh có thê giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc, nhưng trí thông 
minh cũng có khả năng cột giữ chúng ta trong khổ đau. Chúng 
ta dùng trí thông minh đề xây nhà, trồng trọt, nhưng cũng với 
trí thông minh đó, chúng ta tự tạo niềm lo lắng sợ hãi. Trí 
thông minh giúp chúng ta nhớ việc đã qua, nhờ đó mà dự đoán 
được tương lai, điều hay cũng như việc đở. Chúng ta không 
thể dựa vào chút thoái mái thể chất mà vội cho đó là an vui 
vĩnh viễn. Nói cho cùng, hoàn cảnh thiếu hạnh phúc do trí 
thông minh tạo ra chỉ có thể dẹp bỏ bằng chính trí thông minh 
đó. Vì vậy biết sử dụng trí thông minh cho đúng cách là điều 
vô cùng quan trọng. 

Muốn được như vậy, trí thông minh cần đi chung với tắm 
lòng rộng mở nhiệt tình. Lý trí cần được kết hợp với trái tim 
nhân hậu biết quan tâm san sẻ. Những đức tính này sẽ chuyên 
trí thông minh thành sức mạnh mãnh liệt và tích cực. Tâm 
chúng ta sẽ phóng khoáng hơn, rộng lớn hơn. Dù việc không 
may vẫn cứ xảy ra, tác động của chúng trở nên bé nhỏ, không 
thể phá vỡ thế quân bình nội tại. Chúng ta biết quan tâm lo 


lắng đến an nguy của người khác chứ không chỉ biết lo cho 


22 # Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


mình. Thật ra, bản tính của con người là sống kết đoàn, vì vậy 
cả hạnh phúc lẫn sự sống còn của chúng ta đều tùy thuộc vào 
mối tương quan và khả năng đóng góp của từng người với thế 
giới xung quanh. Như vậy, nêu để tình cảm tốt lành dẫn dắt lý 
trí, lý trí sẽ trở nên tích cực. Trái tim nhân hậu và lòng nhiệt 
thành là nền tảng của niềm an lạc. Thiếu những đức tính này, 
tâm sẽ luôn trăn trở bất an. 

Nói cách khác, lòng sân hận phá vỡ an lạc nội tại, ngược 
lại, lòng từ bị tha thứ, tình tương thân tương trợ, tâm ít muốn 
biết đủ và biết tự chế, đều là căn bản của an vui hòa bình - hòa 
bình trong nhân loại và hòa bình trong tâm tưởng. Nền hòa 
bình chân chính lâu dài chỉ có thê phát triển nhờ mỗi người 
trong chúng ta cố gắng phát huy những đức tính nói trên. Đây 
là điều tôi muốn nói khi đề cập đến tiến bộ của tâm linh. Cũng 
có khi tôi gọi điều này là “giải trừ vũ khí nội tâm”. Thật sự là 
như vậy, trên mọi lãnh vực của đời sống, từ đời sống gia đình, 
xã hội, sự nghiệp, cho đến đời sống chính trị, giải trừ vũ khí 
ngay từ trong tâm thức là điều mà nhân loại đang cần hơn hết. 


23 


Chương 2 


Tôn giáo và thể giới ngày nay 


NHIÊU GIÁO THUYÉT, NHIÊU ĐƯỜNG TU 
Đề sống trọn vẹn và xứng đáng, không nhất thiết phải theo 
một tôn giáo hay một tín ngưỡng nảo cả. Tuy vậy, có nhiều 
người chọn sống theo tôn giáo tín ngưỡng. Nhiều khi vì không 
có địp tiếp xúc với nhau nên chúng ta mang ấn tượng sai lệch 
về những truyền thống tôn giáo không phải của mình. Nói 
cách khác, chúng ta có thể lầm tin tôn giáo của mình là tôn 
giáo duy nhất có giá trị. Như tôi, trước khi rời Tây Tạng, khi 
chưa từng được gặp tôn giáo nào khác cũng chưa từng được 
tiếp xúc với những nhà lãnh tụ trong các tôn giáo khác, tôi 
cũng đã từng có quan niệm sai lầm như vậy. Từ từ, tôi thấy ra 
rằng truyền thống nào cũng có tiềm năng riêng, đều có thê có 
những đóng góp đáng kế cho nhân loại. Các tôn giáo lớn đều 
có nhiều biện pháp đáp ứng nhu cầu vượt khổ đau tìm hạnh 
phúc của con người. Trong chương sách này, chúng ta sẽ bàn 
về những biện pháp ấy. 

Có tôn giáo đưa ra hệ thống phân tích triết học rất chỉ li. Có 
tôn giáo chú trọng về giá trị đạo đức. Lại có tôn giáo nhắn 


mạnh vào đức tin. Tuy vậy, khi quan sát giáo lý của nhiêu 


24 # Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


truyền thống tín ngưỡng lớn trên thế giới, chúng ta có sẽ thấy 
trong tôn giáo có hai lãnh vực chính. Một là lãnh vực siêu hình 
triết lý, đưa ra lời giải thích vì sao có con người và vì sao phải 
tu như thế này hay như thế kia. Hai là lãnh vực luân lý đạo 
đức. Có thể nói rằng luân lý và đạo đức của mỗi tín ngưỡng là 
kết luận rút tỉa từ quá trình tư duy siêu hình triết lý của tín 
ngưỡng ấy. Mặc dù nên tảng triết lý giữa các tôn giáo khác 
nhau rất xa, nhưng nếu xét trên khía cạnh luân lý và đạo đức, 
lại thấy hệ thống triết lý tuy khác nhau nhưng lại đưa đến kết 
luận tương tự như nhau. Có thể nói các tôn giáo lớn dù dựa 
trên nền tảng triết lý nào đi nữa, cũng đều đưa đến cùng một 
kết luận. Bằng cách này hay cách khác, tôn giáo nào cũng đều 
nhấn mạnh vào lòng từ bị, bác ái, độ lượng, tha thứ, nhắn 
mạnh vào tầm quan trọng của kỷ luật giới hạnh. Bằng sự chân 
thành trao đôi giữa người và người, tôn giáo và tôn giáo, trong 
tinh thần chia sẻ kính trọng lẫn nhau, chúng ta có thê tập mở 
rộng tắm lòng đề thấy chân giá trị của mọi nền tôn giáo, và để 
thấy được tôn giáo thật ra đã mang lại những ích lợi gì cho 
nhân loại. 

Tôn giáo nào cũng tạo ra những con người vị tha, chân 
thành cống hiến bản thân cho niềm an lạc của kẻ khác. Trong 
mấy thập niên vừa qua, tôi đã gặp khá nhiều người thuộc nhiều 
truyền thống tín ngưỡng khác nhau, như đạo Thiên chúa, đạo 
Ấn Độ, đạo Hồi, đạo Do Thái. Mỗi truyền thống đều sinh ra 
những con người tuyệt vời, đầy nhân ái, rất mực nhạy cảm tế 
nhị, như Mẹ Teresa, đã cống hiến trọn đời mình cho những 


người nghèo nhất trong thế giới người nghèo, hay như tiến sĩ 


2. Tôn Giáo và Thế Giới Ngày Nay & 25 


Martin Luther King, Jr., đã hy sinh đời mình cho cuộc đấu 
tranh bất bạo động đòi quyền bình đẳng. Rõ ràng là truyền 
thống nào cũng đều có khả năng giúp phát huy phần tốt đẹp 
nhất của tiềm năng con người. Tuy vậy, phương thức vận dụng 
trong mỗi truyền thống lại khác nhau. 

Ngang đây, chúng ta có thê tự hỏi tại sao như vậy? Tại sao 
lại có sự đa dạng này trong lãnh vực siêu hình triết lý giữa các 
tôn giáo khác nhau trên thế giới? Không những giữa các tôn 
giáo, ngay trong cùng một tôn giáo cũng vậy. Như trong Phật 
giáo, chính trong lời dạy của đức Phật Thích Ca cũng đã bao 
hàm cả một sự đa dạng phong phú. Ở những giáo pháp thiên 
về lãnh vực triết lý, sự đa dạng này lại càng rõ rệt, thậm chí 
mâu thuẫn đối nghịch lẫn nhau. 

Điểm này, theo tôi nghĩ, là một trong những chân lý quan 
trọng nhất trong lãnh vực hướng dẫn tâm linh: lời dạy phải phù 
hợp với cá nhân người học. Đức Phật nhận thấy sự đa dạng 
trong khả năng, khuynh hướng và sở thích của Phật tử. Đề đáp 
ứng nhu cầu đa dạng này, Phật tùy hoàn cảnh mà chọn giáo 
pháp. Giáo pháp dù có sức mạnh sắm sét đến đâu, hệ thông 
triết lý dù chính xác đến độ nào, nếu không thích hợp với cá 
nhân người nghe thì vẫn không chút giá trị. Vì vậy, vị đạo sư 
luôn khéo léo cân nhắc giáo pháp đề tùy người nghe mà giảng 
dạy dẫn dắt. 

Điều này có thể được so sánh với cách dùng thuốc trị bịnh. 
Ví dụ trụ sinh là loại thuốc có khả năng chữa được nhiều loại 
bịnh. Tuy vậy nếu gãy xương chân mà dùng trụ sinh xoa thì 


không thể lành. Gãy chân là phải bó bột. Ngoài ra, dù đúng 


26 & Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


bịnh đúng thuốc nhưng nếu lấy liều lượng của người lớn cho 
em nhỏ uống, em nhỏ có thê lăn ra chết ! 

Tương tự như vậy, vì căn cơ sở thích của chúng sinh đa 
dạng, nên giáo pháp của Phật cũng đa dạng. Từ khi hiểu được 
như vậy, tôi đặc biệt tin tưởng vào giá trị của mọi truyền thống 
tôn giáo. Mỗi truyền thống có chỗ đứng riêng, có khả năng đáp 
ứng nhu cầu của một loại người. 

Bây giờ, thử xét về mối tương đồng giữa các tôn giáo từ 
một khía cạnh khác. Không phải tôn giáo nào cũng chấp nhận 
có Thượng đề, có đắng Sáng tạo, nhưng nếu đã chấp nhận là 
có thì chắc chắn phải hết lòng kính ngưỡng. Làm cách nào xét 
được lòng chân thành kính ngưỡng đắng Sáng tạo nơi tín đồ? 
Phải xét thái độ của người ấy đối với đồng loại của mình, đối 
với phần còn lại của tạo vật của đắng Sáng tạo. Rõ ràng là 
muốn theo đúng ý của đẳng Sáng tạo thì phải yêu thương nhân 
loại như đẳng Sáng tạo yêu thương nhân loại. Ngược lại, nếu 
tự xưng mình có đức tin vào đắng Sáng tạo mà lại không có 
được chút lòng từ bị bác ái nào cả, đức tin đó thật đáng ngờ. 
Nhìn trong chiều hướng này, sẽ thấy đức tin mãnh liệt vào 
đẳng Sáng tạo là nền tảng của lòng từ bi bác ái. 

Rồi bây giờ hãy thử nhìn dưới một khía cạnh khác của tín 
ngưỡng tôn giáo: tin vào tái sinh luân hồi. Không phải tôn giáo 
nào cũng chấp nhận có tái sinh. Có vài tôn giáo như Thiên 
chúa giáo, chấp nhận có đời sống sau cái chết, hoặc vào địa 
ngục, hoặc lên thiên đàng, nhưng không công nhận có kiếp 
trước. Theo quan điểm của Thiên chúa giáo, chính đời sống 


hiện tại này được Chúa tạo nên. Nếu chân thành tin tưởng điều 


2. Tôn Giáo và Thế Giới Ngày Nay & 27 


này, chính đức tin ấy sẽ mang lại cảm giác gần gũi thân thiết 
với Chúa. Vì thấy đời sống mình đây là tạo phẩm của Chúa 
nên sinh lòng kính ngưỡng sâu xa, từ đó khởi ước nguyện 
muốn sống đời sống này sao cho đúng với ý Chúa, nhờ vậy 
khai mở được tiềm năng sung mãn nhất của con người. 

Cũng có người cho rằng mình phải tự gánh lấy trách nhiệm 
đời sống của chính mình. Loại tư tưởng này có khi rất hữu 
hiệu, có thể giúp chúng ta phát huy tiềm năng tốt đẹp của con 
người. Khi sống theo tinh thần này, mỗi cá nhân phải tự chịu 
trách nhiệm cho toàn bộ hành vi và thái độ của mình, tất cả 
những gì xảy ra đều tùy thuộc vào hai vai mình gánh vác. 
Chân thành tin tưởng như vậy sẽ trở thành những người sống 
có kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện lòng 
yêu thương bác ái. Như vậy, dù đường đi có khác, điểm đến 


nói chung đều tương tự như nhau. 


BẢO TỎN TRUYÈN THÓNG RIÊNG 

Mỗi khi nghĩ như vậy, tôi càng thêm kính trọng các tôn giáo 
lớn trong nhân loại, và lại càng ý thức sâu xa hơn giá trị của sự 
hiện diện của nhiều tôn giáo. Các tôn giáo lớn đã phục vụ cho 
nhu cầu tỉnh thần của hàng triệu triệu người trong quá khứ, 
đang tiếp tục và sẽ mãi tiếp tục như vậy trong tương lai. Hiểu 
như vậy, tôi khuyến khích mọi người dù muốn học hỏi thêm ở 
những truyền thống khác, ví dụ như Phật giáo, hãy cứ nên bảo 
tồn truyền thống riêng của mình. Thay đổi tôn giáo là chuyện 
hệ trọng, không thể quyết định hời hợt. Mỗi truyền thống tôn 


giáo đêu tùy theo môi trường lịch sử, văn hóa và xã hội mà 


28 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


phát triên khác nhau. Vì vậy, tùy cá nhân, tùy hoàn cảnh, 
truyền thống này có khi thích hợp hơn truyền thống kia. Mỗi 
người phải tự biết tôn giáo nào là thích hợp nhất cho mình, 
không ai khác có thê quyết định dùm. Vì lý do đó, không bao 
giờ nên tranh dành tín đồ, truyền bá áp đặt tôn giáo, không thể 
cho rằng chỉ tôn giáo mình theo mới là tốt nhất và đúng nhất. 

Cho nên mỗi khi nói về Phật pháp với người Tây phương, 
đến từ nhiều nguồn gốc tín ngưỡng khác nhau, tôi đều cảm 
thấy ngại. Tôi không có ý truyền bá Phật giáo. Chỉ là trong 
hàng triệu người, có khi có một vài người cảm thấy Phật giáo 
thích hợp với họ hơn. Nhưng dù những người này sẵn sàng từ 
bỏ tôn giáo của mình để theo Phật giáo chăng nữa, cũng vẫn 
nên suy xét lại cho thật kỹ, về Phật pháp, về quyết định thay 
tôn giáo của mình. Chỉ khi nào đã suy nghĩ cặn kẽ, suy xét 
thấu đáo, chừng đó mới có thể quyết định Phật giáo có thật sự 
thích hợp và hữu hiệu đối với mình hay không 

Dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng có chút niềm tin nào đó vẫn hơn 
là không tin gì cả. Tôi tin chắc rằng những người chỉ biết có 
đời sống này thôi, chỉ nghĩ đến lợi lạc thế tục trước mắt, sẽ 
không bao giờ tìm được niềm vui chân chính. Tỉnh thần duy 
vật thuần túy không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc lâu 
bên. Khi còn trẻ, thể xác và tinh thần đều tráng kiện, người ta 
cảm thấy thoải mái, thấy mình làm chủ đời sống của chính 
mình, nên dễ dàng kết luận răng chăng cần phải tin tưởng hay 
suy nghĩ gì sâu xa. Nhưng thời gian trôi qua, sự việc rồi thay 
đôi, ai cũng già, cũng bịnh, cũng chết. Với những điều không 


thể tránh khỏi này, hoặc với những tai họa bất ngờ mà tiền tài 


2. Tôn Giáo và Thế Giới Ngày Nay & 29 


không thê cứu, rồi sẽ có lúc chúng ta thấy được giới hạn của 
đời sống vật chất. Lúc ấy sẽ thấy đời sống tinh thần, ví dụ như 
sông thuận theo Phật pháp, có lẽ thích hợp hơn. 


CHIA SẺ GIÁ TRỊ TINH THẢN CHUNG 

Sống trong thế giới đa dạng với nhiều truyền thống tôn giáo 
khác nhau, người có đạo nên tôn trọng lẫn nhau, nên đối thoại, 
trao đối kinh nghiệm cho nhau. Khởi đầu cuộc đối thoại như 
vậy, hai bên phải ý thức rõ ràng đâu là điểm tương đồng, và 
nhất là phải ý thức cho thật rõ đâu là điểm khác biệt giữa tôn 
giáo của mình và của người. Hơn nữa, phải xét xem đâu là 
nguyên nhân phát sinh ra loại tôn giáo ấy, xét trên lãnh vực 
chính trị, văn hóa, xã hội, và ngay cả lãnh vực cá nhân con 
người, nói chung về những yếu tố chính yếu ảnh hưởng sự 
hình thành và phát triển của một tôn giáo. Trong một tầm vóc 
nào đó, những điều này sẽ giúp hiểu rõ hơn vì sao lại có một 
tôn giáo như thế. Sau khi đã nhận định rõ ràng nguyên nhân và 
sự khác biệt giữa hai tôn giáo, bấy giờ có thể trở lại quan sát 
trên một phương diện khác, xem hệ thống triết lý khác nhau 
đưa đến những kết quả tương đồng ra sao. Đối thoại như vậy 
sẽ làm nảy nở lòng chân thành ngưỡng mộ và tôn trọng các 
truyền thống tôn giáo khác. 

Thật ra, phải nói rằng có hai loại đối thoại khác nhau giữa 
tôn giáo. Hoặc thiên về lãnh vực bác học, dùng trí thông minh 
để so sánh và nhận định về những điểm giống nhau và khác 
nhau. Hoặc trao đổi kinh nghiệm hành trì giữa những bậc chân 


tu trong mỗi tôn giáo. Đôi với riêng tôi, loại đôi thoại thứ hai 


30 # Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


này đã giúp tôi hiêu được sâu hơn nhiều truyền thống tu hành 
khác. 

Dùng đối thoại để san sẻ giá trị tỉnh thần với người ngoại 
đạo thật ra chỉ là một cách. Còn nhiều cách khác, ví dụ như 
hành hương về vùng đất thánh của các tôn giáo khác, hoặc nêu 
có thể cùng cầu nguyện chung với nhau, hoặc ngồi thiền trong 
im lặng chung với nhau. Mỗi khi có cơ hội thuận tiện, tôi đều 
hành hương đến các vùng đất thánh, đã viếng thăm nhiều đền 
thờ ở thành Jerusalem, thăm Lourdes ở Pháp, và nhiều nơi 
chốn linh thiêng ở Ấn Độ. 

Có nhiều tôn giáo ủng hộ nền hòa bình thế giới và ủng hộ 
tinh thần hòa hợp nhân loại. Vì vậy, còn một cách có thể giúp 
chúng ta phát triển tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đó là lãnh tụ 
của nhiều tôn giáo khác nhau cùng ngồi lại ở một nơi, và cùng 
nói về giá trị căn bản chung của thế giới con người. 

Giám mục Desmond Tutu ở Nam Phi có lần nói với tôi hãy 
còn một cách khác để chia sẻ năng lực của tôn giáo: bao giờ 
trên thế giới xảy ra thảm họa hay thiên tai, người từ nhiều 
truyền thống tín ngưỡng khác nhau có thể cùng chung sức giúp 
kẻ hoạn nạn, qua đó phơi bày trái tim tôn giáo bằng chính 
hành động của mình. Tôi nghĩ đây là một ý kiến rất hay, hơn 
nữa, nêu xét về thực tế, đó cũng là một cơ hội tốt giúp người 
từ nhiều tôn giáo có dịp gặp gỡ làm quen với nhau. Tôi có hứa 
với Giám mục Tutu là bao giờ có địp tôi sẽ nhắc đến điều này. 
Bây giờ tôi đã làm trọn lời hứa của mình! 

Vậy nên tảng dẫn đến đối thoại và dung hòa tôn giáo đã có 


săn, cả phương pháp thực hiện cũng có sẵn. Sự dung hòa này 


2. Tôn Giáo và Thế Giới Ngày Nay ®% 31 


luôn cần được xây dựng và bảo toàn, nêu không, không khí bất 
hòa sẽ phát sinh. Tệ hơn, sẽ biến thành mâu thuẫn, tranh chấp, 
đưa đến đồ máu, thậm chí dẫn đến chiến tranh. Sự khác biệt 
trong tôn giáo và tinh thần thiếu khoan dung thường là nguyên 
nhân chính của nhiều cuộc tranh chấp. Chức năng của tôn giáo 
đúng ra là để làm nguội khí bất hòa, hóa giải tranh chấp, mang 
lại hòa bình. Nếu chính tôn giáo trở thành lý do xung đột thì 
không còn gì bi thảm cho bằng. Chừng đó, tôn giáo sẽ chăng 
mang lại được gì cho nhân loại, tệ hơn, sẽ trở thành tai họa. Dù 
vậy, tôi không tin tôn giáo đáng bỏ đi; tôn giáo thật sự vẫn có 
khả năng làm nên tảng nuôi dưỡng hòa bình cho nhân loại. 

Ngoài ra, dù chúng ta có thể đêm ra nhiều lợi điểm của nền 
kỹ thuật tân tiễn, hay của cái mà chúng ta gọi là “đời sống tiến 
bộ”, vẫn hãy còn những vấn đề mà kỹ thuật và tiền tài không 
thể giải quyết: cảm giác bất an, sợ hãi, giận dữ, buồn phiền 
mỗi khi gặp cảnh mất mát hay biệt ly. Thêm vào đó, trong đời 
sống hàng ngày, lúc nào chúng ta cũng đang than phiền vì 
chuyện này, hay chuyện nọ. Tôi thường như vậy, và tin rằng 
quí vị cũng giống như tôi. 

Đó là một vài tính chất căn bản của kiếp sống con người, 
đã như vậy từ ngàn năm, hoặc có khi từ cả triệu năm TỒi. 
Những vấn đề này chỉ biến mắt khi tâm quân bình an lạc. Mọi 
tôn giáo đều quan tâm đến vấn đề này, dưới hình thức này, hay 
dưới hình thức khác. Vì vậy, dù hôm nay chúng ta đã bước qua 
thế kỷ thứ 21, vai trò của tôn giáo vẫn vô cùng trọng yếu, vì 
tôn giáo có khả năng mang lại bình yên an lạc cho tâm con 


ngườỜi. 


32 # Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Chúng ta cần tôn giáo để phát huy hòa bình: hòa bình trong 
tâm tưởng, và hòa bình cho nhân loại. Đó là vai trò chính yêu 
của tôn giáo ngày nay. Để thực hiện mục đích này, thái độ 


dung hòa tôn giáo là điều không thể thiếu. 


TRAU DÒỎI HỌC HỎI TỪ CÁC GIÁO THUYÉT KHÁC 
Tôi không bao giờ khuyến khích ai từ bỏ tôn giáo của chính 
mình đề theo tôn giáo khác, nhưng lại tin rằng rất nên trau dồi 
học hỏi thêm về những phương pháp chuyền hóa tâm thức của 
các tôn giáo khác. Nói ví dụ, tôi có vài người bạn Thiên chúa 
giáo, dù hết lòng tin tưởng tôn giáo của họ, vẫn học hỏi 
phương pháp tập trung tâm trí, luyện tâm an định của truyền 
thống Ấn Độ cổ. Họ cũng mượn vài phương pháp thiền định 
và quán tưởng trong Phật giáo, nhằm mục đích phát triển lòng 
từ bi bác ái, cũng như phương pháp luyện tính nhẫn nại. 
Những người bạn Thiên Chúa giáo mộ đạo này tuy hết lòng 
với tôn giáo của họ, vẫn thu lượm được nhiều điều tích cực từ 
những tôn giáo khác. Tôi nghĩ làm như vậy rất hay, sẽ được 
nhiều lợi lạc. 

Tương tự như vậy, Phật tử có thể học hỏi trau dồi thêm từ 
Thiên chúa giáo. Ví dụ như hoạt động xã hội. Thiên Chúa giáo 
có một quá trình lịch sử lâu năm về công tác hoạt động xã hội, 
đặc biệt trên hai lãnh vực y tế và giáo dục. Xét về phần công 
hiến phụng sự con người qua công tác xã hội, Phật giáo thua 
Thiên Chúa giáo rất xa. Một người bạn Phật tử người Đức đã 
từng nói với tôi rằng trong thời gian 40 năm gần đây, mặc dù 


có rất nhiều tu viện Tây Tạng được xây cất ở Nepal, nhưng lại 


2. Tôn Giáo và Thế Giới Ngày Nay #%& 33 


chỉ xây lên được một vài nhà thương và một vài trường học lẻ 
tẻ. Người bạn này nhận xét rằng nếu là nhà thờ Thiên Chúa 
giáo thì con số nhà thờ được xây thêm sẽ tương đương với con 
số trường học và trạm y tế. Nhận xét này quá đúng. Phật tử 
chắc chắn có thể học hỏi thêm về lãnh vực này. Mặt khác, có 
vài người bạn Thiên Chúa giáo của tôi tỏ ra rất hứng thú với 
triết lý Phật giáo, nhất là với thuyết tánh không vô ngã. Trong 
trường hợp này, tôi nhắc nhở thuyết tánh không là nét đặc thù 
của Phật giáo, là giáo thuyết cho rằng mọi sự hoàn toàn không 
hiện hữu một cách tuyệt đối và độc lập. Nếu hết lòng với tôn 
giáo của mình, đừng nên đào quá sâu vào lãnh vực này trong 
Phật giáo. Cần thận trọng như vậy, vì nếu đào sâu vào thuyết 
tánh không của Phật giáo, chiêm nghiệm tư duy quá lâu ở đó, 
sẽ có nguy cơ làm tiêu tán đức tin của mình nơi đắng Sáng tạo, 
một đẳng tối cao, tuyệt đối, độc lập, vĩnh hằng, nói tóm lại, 
hoàn toàn trái ngược với tánh không. 

Lại có người chân thành ngưỡng mộ cả hai tôn giáo Phật và 
Thiên Chúa, nhất là lời dạy của đức Phật và của đức Chúa 
Jesus. Đương nhiên kính trọng nhiều vị thầy, nhiều giáo thuyết 
là điều đáng quí. Nếu quí vị nằm trong trường hợp này, lúc 
ban đầu quí vị có thể đồng thời tu tập theo cả hai bên, Phật 
giáo và Thiên chúa giáo. Nhưng khi đến một trình độ nào đó, 
tự nhiên sẽ có nhu cầu chọn một trong hai con đường, vì chỉ 
như vậy mới có thể theo trọn toàn bộ hệ thống triết lý siêu 
hình của con đường mình chọn lựa. 

Điều này có thê ví với việc học. Chương trình phổ thông từ 


tiêu học đến hết trung học nói chung luôn giống nhau. Sau đó, 


34 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


nếu muốn muốn học cao hơn, lấy khả năng chuyên môn hay 
học cao học, tiễn sĩ, bắt buộc phải chọn chuyên ngành. Lãnh 
vực tỉnh thần cũng vậy, càng tiến xa trên đường tu càng cần 
chọn theo một tôn giáo, một chân lý. Theo đó, tuy xã hội con 
người nói chung cần nuôi dưỡng tỉnh thần rộng mở với nhiều 
tôn giáo nhiều chân lý, nhưng xét trên phương diện cá nhân, 


phải tự chọn cho mình một con đường, một chân lý. 


35 


Chương 3 
Căn bản Phật giáo 


ĐỊNH NGHĨA PHẬT GIÁO 

Như chúng ta vừa thấy, thêm một tôn giáo là thêm một con 
đường tu tập cho nhân loại, còn riêng cho cá nhân từng người 
thì phải nên chuyên tâm chọn một. Vậy bây giờ tôi xin nói về 
đường tu mà cá nhân tôi có nhiều kinh nghiệm nhất, đó là con 
đường Phật giáo. Trước hết, hãy thử xét về vị trí của Phật giáo 
đối với những tôn giáo khác. 

Tôn giáo nói chung có thê được chia ra thành hai loại: hoặc 
công nhận có đắng Sáng tạo, gọi là tôn giáo hữu thần; hoặc 
không công nhận có đắng Sáng tạo, gọi là tôn giáo vô thần. 
Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Hồi Giáo và Ân Độ giáo là tôn 
giáo hữu thần. Còn Phật giáo, Kỳ-na giáo), và một nhánh của 
truyền thống Ấn Độ cổ gọi là Số luận”. là tôn giáo vô thần. 

Tôn giáo vô thần có hai loại chính, công nhận hay không 


công nhận có ñgẩ”, là một linh hôn vĩnh cửu, độc lập và 


'Anh ngữ: Janism, là đạo khổ hạnh lõa thể. 
' Số luận: Samkhya. 
” Bản tiếng Anh dùng nguyên văn tiếng Phạn: atman. 


36 & Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


trường tồn bất biến. Phật giáo là trường hợp duy nhất không 
công nhận có øñgấ. Nói cho thật chính xác, phủ nhận hiện hữu 
của một nguyên lý bất biến hay một linh hồn vĩnh cửu chính là 
điểm đặc thù tách lìa Phật giáo ra khỏi toàn bộ mọi tôn giáo vô 
thần khác. 

Xét lại truyền thống Ấn Độ cổ, tôn giáo vô thần cũng có thể 
chia thành hai loại khác nhau: tin hay không tin có tái sinh 
luân hồi. Tôn giáo tin có tái sinh luân hồi lại được chia thành 
hai loại, tin hay không tin có luân hồi và giải thoát luân hồi. 
Phật giáo đồng thời công nhận có tái sinh luân hồi và giải thoát 
luân hồi. Giải thoát này, Phạn ngữ gọi là moskha. 

Xét xa hơn nữa, trong số những giáo thuyết công nhận có 
giải thoát, có giáo thuyết cho rằng giải thoát có nghĩa là thoát 
khỏi cõi hiện hữu này để đến với một cõi nào khác ở bên 
ngoài, lại có giáo thuyết lại cho rằng giải thoát là đạt đến một 
trạng huống tâm linh đặc biệt. Phật giáo thuộc loại sau, cho 
rằng giải thoát luân hồi là trạng huống đặc biệt của Tâm. Phân 
biệt rõ rệt những khác biệt nói trên như vậy rồi, bây giờ tất cả 
những gì tôi nói tiếp theo đây đều thuộc về phần giáo lý thuần 
túy Phật giáo. 


ĐỨC PHẬT 

Xét theo tầm nhìn thế tục, tôn giáo mà chúng ta gọi là Phật 
giáo khởi đầu từ hơn 2500 năm về trước. Thật ra, cho đến nay, 
các nhà nghiên cứu Phật giáo vẫn chưa đồng ý về ngày đản 
sinh của đức Phật lịch sử, ngài Tất đạt Cô đàm Thích Ca Mâu 
Ni. Đa số các nhà học giả Tây Phương cho rằng đức Phật sinh 


3. Căn Bản Phật Giáo # 37 


ra khoảng 2500 năm trước. Một vài vị học giả Tây Tạng, như 
ngài Sakya Pandita, lại cho răng đức Phật sinh ra từ 3000 năm 
về trước. Còn một thuyết thứ ba cho rằng đức Phật sống vào 
khoảng 2900 năm về trước. 

Là Phật tử nhưng lại không thê biết ngày đản sinh của đức 
Phật Thích Ca, đắng bổn sư giáo chủ Phật giáo, tôi thấy như 
vậy thật quá lúng túng. Tôi thật sự cảm thấy chúng ta cần phải 
nghĩ đến chuyện phân chất Xá lợi Phật, với trọn tắm lòng tôn 
kính đương nhiên phải có. Xá lợi chân chính của đức Phật đến 
nay vẫn còn. Phải như vậy mới có hy vọng soi sáng được vấn 
đề này. 

Ngoài chỉ tiết này ra, nói chung khi nhìn về cuộc đời của 
đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy đức Phật ngày xưa đã trải 
qua quá trình chuyển hóa tâm thức. Sinh ra là một vị hoàng tử, 
lớn lên trong vàng son, ngài vẫn từ bỏ hoàng cung để chọn 
đường tu khổ hạnh. Trải qua sáu năm ép xác cực kỳ khắc khổ, 
ngài thấy lối tu này không mang lại kết quả nên đã từ bỏ con 
đường khổ hạnh để giản dị ngồi xuống gốc cây, gọi là cội bồ 
đề, nguyện sẽ ngồi như vậy cho đến khi đạt giác ngộ giải 
thoát. Trải qua thời gian dài đầy khó nhọc, đức Phật cuối cùng 
đạt vô thượng bồ đề, là tuệ giác tối thượng viên mãn. 

Cuộc đời của đức Phật là ví dụ điển hình cho một nguyên lý 
rất quan trọng cần phải thấy trên đường tu, đó là muốn tu thì 
phải cố gắng. Cuộc đời của nhiều vị thánh nhân khác cũng đã 
chứng minh điều này, ví dụ như đức Chúa Jesus, hay vị Thánh 
tiên tri Hồi giáo Mohammed. Hơn nữa, theo tôi nghĩ, nếu 


muốn đạt đến thành tựu cao nhất trong tôn giáo của mình, bắt 


38 #& Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


buộc phải quyết tâm và kiên trì bước qua cả một quá trình tu 
tập gian nan. Trong Phật giáo, tôi thấy có nhiều Phật tử mang 
ý nghĩ, đù chỉ là ý nghĩ sâu kín trong tiềm thức, rằng “Đức 
Phật trải qua nhiều khó nhọc đề đạt giác ngộ chứ ơôi thì không 
cần. Tôi thì cứ tiếp tục sống thoải mái và rồi vẫn sẽ đạt giác 
ngộ được như thường”. Có lẽ họ nghĩ rằng vì một lý do nào đó 
họ may mắn hơn đức Phật, có thể đạt chứng ngộ bằng như 
Phật mà chăng cần dụng công cũng không cần xả bỏ điều gì 
cả. Theo tôi thấy, nghĩ như vậy là lầm. 

Đức Phật đã chọn đời sống đơn giản với tâm buông xả chân 
thật. Noi theo đó, những người đệ tử đầu tiên của đức Phật có 
được nền tảng tu hành rất vững chắc dựa trên phạm hạnh [đời 
sống xuất gia độc thân]. Vì vậy xuyên qua quá trình lịch sử 
của Phật giáo, tăng đoàn đã đóng vai trò rất quan trọng trong 
công cuộc hoằng dương Phật pháp. 

Có người không những cho rằng mọi cố gắng mọi buông xả 
đều không cần thiết, thậm chí họ còn nghĩ giới hạnh và giới 
luật đều thừa thãi, không phải là cốt tủy của Phật pháp. Thật 
ra, nêu chịu khó quan sát, chúng ta sẽ thấy mỗi giới luật đều 
xuất phát từ lời dạy của Phật: khi đệ tử vấp phải khó khăn trên 
đường tu, Phật dạy cho cách ứng phó. Toàn bộ giới luật và 
cung cách hành xử của tăng ni xuất phát từ chính lời Phật dạy, 
rồi từ đó mà thành qui củ của nếp sống xuất gia. Ngoài ra, Phật 
cũng có giải thích cặn kẽ về lãnh vực triết lý để giúp đệ tử hiểu 
rõ hơn ý nghĩa sâu xa của giới luật. 

Vậy, Phật tử nên noi theo gương của đức Phật cùng các vị 


đệ tử đâu tiên. Tuy Phật giáo cân thích ứng với nên văn hóa 


3. Căn Bản Phật Giáo #& 39 


văn minh thời đại mới, nhưng giới hạnh và kỷ luật vẫn luôn là 
yêu tố không thê thiếu trên con đường chuyền hóa tâm thức. 
Muốn đạt đến thành tựu của Định và Tuệ mà Phật chỉ đường 
cho chúng ta đi, cần phải hiểu Giới là yêu tố không thể thiếu. 
Vì vậy, chúng ta phải cố gắng chịu đựng khó khăn, nghiêm giữ 
giới hạnh. 


THỜI KỲ CHUYÊN BÁNH XE CHÁNH PHÁP THỨ 
NHẤT" 

Sau khi thành tựu Phật quả dưới cội bồ đề, tại Ba la nại quốc”, 
đức Phật đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên để chia sẻ thành tựu 
giác ngộ với mọi người. Bài pháp này mở đầu “thời kỳ chuyên 
bánh xe chánh pháp thứ nhất”. Chữ chánh pháp ở đây dùng để 
chỉ lời giáo huấn của Phật. Trong lần thuyết pháp ấy, Phật 
giảng về nền tảng của toàn bộ Phật pháp: Tứ diệu đề. 

Tứ diệu đề là chân lý về khổ [Khô đế], chân lý về nguyên 
nhân của khổ [Tập đế], chân lý về khả năng chấm dứt khổ 
[Diệt đế], và chân lý về con đường dẫn đến sự thoát khổ [Đạo 
đế]. Nói cho thật ngắn gọn, Tứ diệu đề dạy rằng ai cũng muốn 
hạnh phúc, không ai muốn khổ đau. Khổ đau mà chúng ta 
muốn tránh, vốn là kết quả của chuỗi nhân quả có từ trước khi 
chúng ta ra đời. Nếu muốn hoàn thành nguyện vọng thoát khổ, 
cần phải hiểu rõ nhân duyên của khổ, nghĩa là vì sao mà có 


khổ, khổ phát sinh trong trường hợp nào, rồi dựa vào đó mà nỗ 





: Còn gọi là Chuyển pháp luân. 
" Varanasi. 


40 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


lực diệt trừ cái khổ. Ngoài ra, nhân duyên của hạnh phúc cũng 
rất quan trọng, chúng ta cần hiểu rõ để có thể chủ động mang 
hạnh phúc về. Đó chính là tinh túy của Tứ diệu đề. 

Xây dựng xong nên tảng giải thoát bằng Tứ diệu đế, đức 
Phật khai triển rộng hơn, dạy về ba mươi bảy nắc thang trên 
đường tu giải thoát, được gọi là ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Ba 
mươi bảy phẩm này dạy cặn kẽ phương pháp tu theo Tứ diệu 
đế, bao gồm hai thành phần: chỉ (shamata) và quán 
(vipashana). Trong số ba mươi bảy phẩm trợ đạo, có nhiều 
phẩm liên quan đến cả hai sắc thái đặc biệt này của Tâm. 

Bồn phẩm đầu trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo là bốn cơ 
Sở tỉnh giác [tử niệm xứ] 

1. Cơ sở tỉnh giác của thân thể [Thân] 

2. Cơ sở tỉnh giác của cảm nhận [Thọ] 

3. Cơ sở tỉnh giác của tâm thức [Tâm] 
4. Cơ sở tỉnh giác của sự vật [Pháp] 
Khi tu Tứ niệm xứ được thuần thục, hành giả trở nên siêng 
năng tinh tấn đối với các điều lành. Vì vậy bốn phẩm tiếp theo 
là bốn nổ lực chính xác [tứ chánh cần]: 

5. Việc ác đã sinh, nỗ lực làm cho mau dứt. 

6. Việc ác chưa sinh, nỗ lực ngăn không cho sinh ra 

7. Việc thiện đã sinh, nỗ lực làm cho tăng trưởng 

§. Việc thiện chưa sinh, nỗ lực làm cho mau sinh. 
Một khi có được khả năng tự chế và tỉnh giác, hành giả sẽ dễ 
dàng tiễn xa hơn trên lãnh vực tu thiền chỉ [samatha], rồi nhờ 


tâm định tĩnh mà có thể vận dụng tâm thức làm những việc 


3. Căn Bản Phật Giáo # 41 


người thường không thể làm. Vì những việc làm này đòi hỏi 
một trạng thái tâm thức thuần thục và tập trung phi thường, 
nên có khi gọi là “thần thông”. Do đó, bốn phẩm tiếp theo sau 
là bốn hoạt động phi thường [tứ thần túc]: 

9. Ước nguyện phi thường [Dục] 

10. Tinh tiến phi thường [Tiến] 

11. Chú tâm phi thường [Niệm]| 

12. Quán trí phi thường [Trạch pháp] 
Tất cả mười hai phẩm nói trên đều liên quan đến phương pháp 
giúp hành giả phát triển khả năng chuyên chú vào một đề mục 
nhất định. Rồi nhờ phát triển khả năng chuyên chú này mà mọi 
chức năng khác của tâm thức đều được phát triển. Do đó, tiếp 
theo là „šm căn [ngũ căn - căn bản của thiện pháp]: 

13. Tín căn 

14. Tiến căn 

15. Niệm căn 

16. Định căn 

17. Tuệ căn 
Năm căn này khi vững mạnh sẽ thành năm ?ực [ngũ lực]: 

18. Tín lực 

19. Tiến lực 

20. Niệm lực 

21. Định lực 

22. Tuệ lực 
Bao giờ thành tựu được năm lực, hành giả tự nhiên sẽ đủ khả 
năng tu tập phần tỉnh túy cốt tủy của Phật pháp, được gọi là 


42 + Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


tám con đường chán chính [bát chánh đạo| 


22: 
24. 
25. 
26. 
SE 
28. 
20; 
30. 
Bảy phẩm cuối cùng trong danh sách này được gọi là bảy 
nhánh bồ đề [thất giác chỉ hay thất giác bồ đề] 
31. 


2i 
S. 
34. 
cho 
36. 


' Nguyên văn Anh ngữ là “chánh nguyện” (right aspiration). Ở đây 
dịch thành quán xét thay vì nguyện, đê đúng với 37 phâm trợ đạo 


Chánh kiến 
Chánh tư duy 
Chánh ngữ 
Chánh nghiệp 
Chánh mệnh 
Chánh tiến 
Chánh niệm 
Chánh định 


Nhớ nghĩ một cách đúng đắn, là yếu tố dẫn đến giác 


ngộ [Niệm giác chĩ| 


Quán xét một cách đúng đăn, là yêu tô dân đên giác 


ngộ [Trạch pháp giác chi] 


Nô lực một cách đúng đăn, là yêu tô dân đên giác ngộ 


[Tiến giác chi] 


Vui vẻ một cách đúng đăn, là yêu tô dẫn đên giác ngộ 


[Hi giác chi| 


Tâm nhẹ nhàng một cách đúng đắn, là yếu tố dẫn đến 


giác ngộ [Khinh an giác chỉ] 


Tâm định tĩnh một cách đúng đắn, là yêu tố dẫn đến 


giác ngộ [Định giác chi| 


thường thấy trong Phật giáo Việt Nam. 


3. Căn Bản Phật Giáo # 43 


37. Tâm bình đăng một cách đúng đắn, là yếu tố dẫn đến 
giác ngộ [Xả giác chi| 
Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là nội dung của phương pháp tu 
dựa theo Tứ diệu đề, và cũng là nội dung của truyền thống 
Phật giáo Pa-li. Phật giáo Pa-li có thê được xem là nền móng 
của toàn bộ Phật pháp. Đây là bánh xe chánh pháp Phật 
chuyên trong thời kỳ đầu tiên. 


MƯỜI HAI DUYÊN KHỞI 
Luật nhân quả là nền tảng chỉ phối Tứ diệu đế: Tứ diệu đế 
chính là biểu hiện của nhân quả. Mối tương quan giữa bốn 
chân lý [Tứ diệu đế] được Phật giải thích qua mười hai duyên 
khởi (3). Mười hai duyên khởi là giáo pháp dựa trên nhận 
định sau đây: tất cả mọi hiện tượng - mọi kinh nghiệm, sự vật 
hay sự kiện- đều sinh ra từ khối tập hợp của nhiều nguyên 
nhân và hoàn cảnh khác nhau. Cần phải hiểu thật rõ giáo pháp 
này, vì đây là nền tảng của tánh không Phật dạy, mà tánh 
không lại là nội dung của Tâm Kinh. Mười hai duyên khởi 
gồm có: 

1. Vô minh [mù quáng] 

2. Hành [hoạt động] 

3. Thức [nghiệp thức] 

4. Danh sắc [tập hợp tâm lý vật lý] 

5. Lục nhập [sáu giác quan sinh hoạt với sáu đối tượng] 

6. Xúc [giao tiếp] 

7. Thọ [cảm giác] 


44 + Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


§. Ái [lưu luyến] 

9. Thủ [bám víu] 

10. Hữu [hiện hữu] 

11. Sanh [sinh ra] 

12. Lão tử [già và chết] 
Chu kỳ nhân duyên đi từ vòng xích đầu tiên (vô minh) đến 
vòng xích cuối cùng (già và chết) là quá trình luân chuyển của 
đời sống ô nhiễm bất giác. Nếu nhìn từ khía cạnh chấm dứt 
hiện tượng ô nhiễm, chu kỳ nhân duyên thay vì quay xuôi theo 
dòng tạo tác, trở lại quay ngược, bắt đầu bằng chấm dứt già và 
chết, rồi đến chấm dứt sinh, hữu v.v... Ngược vòng như vậy, 
gọi là quá trình hoàn diệt ô nhiễm, dẫn đến cõi thanh tịnh giác 
ngộ. Vì vậy mười hai duyên khởi đồng thời biểu hiện cả hai 
lãnh vực ô nhiễm và thanh tịnh. 

Xuyên qua mười hai duyên khởi, Phật dạy rằng bất cứ điều 
gì, kế cả kinh nghiệm tâm lý, đều khởi sinh tùy vào sự hội tụ 
của nguyên nhân và hoàn cảnh [nhân và duyên]. Hiểu như vậy 
sẽ giúp chúng ta thấy rõ mối tương quan chặt chẽ giữa mọi sự, 
vì mọi sự ngay từ bản chất đã là duyên sinh!, hoàn toàn tùy 
thuộc vào những yếu tố bên ngoài mà khởi sinh. 

Phật dạy rằng bất cứ điều gì hễ đã là duyên sinh thì không 
thể mang tính chất có định độc lập. Vì không thê vừa ứùy huộc 
vào yếu tố bên ngoài, lại vừa không tùy thuộc vào cái gì cả. Do 
đó mà nói, đã là duyên sinh thì ngay từ căn bản phải là Không. 


Quí vị có thê thắc mặc, như vậy thì đã sao, các hiện tượng 





' đuyên sinh là do các yếu tố nhân duyên hòa hợp mà có. 


3. Căn Bản Phật Giáo # 45 


có hiện hữu độc lập hay không, có gì quan trọng lắm đâu. Phật 
nói điều này rất quan trọng, vì hiểu được thực chất của tánh 
không nói trên thì sẽ vượt thoát mọi khổ đau. Vậy làm sao có 
thể hiểu được tánh không? Mười hai duyên khởi cho thấy đời 
sống bất giác bắt nguồn từ vòng xích đầu tiên là vô-minh-căn- 
bản), nghĩa là mê muội không thấy được thật tánh của thực tại. 
Phật giáo có nhiều giáo pháp rất tinh tế chỉ li giải thích về tâm 
thức con người, chỉ là để giúp Phật tử nhận diện và loại trừ thứ 
vô-minh-căn-bản này. Thật ra, biểu hiện tiêu biểu nhất của vô 
minh nằm ngay trong đời sống tâm lý và tình cảm của chúng 
ta. Muốn thật sự thấy được vì sao hiểu về vô minh sẽ giúp 
chúng ta thoát khổ đau, trước hết cần phải hiểu cho thật rõ thế 


nào là phiên não. 


PHIÊN NÃO 
Có rất nhiều kinh điển Phật giáo giải thích cặn kẽ về bản chất 
của phiền não và về nhu cầu loại bỏ phiền não. Danh từ phiên 
não, tiếng Phạn gọi là kiesha, tiếng Tạng gọi là nyon mong 
(nguyên văn ø0yon mong có nghĩa là “xung đột nội tại”). Tính 
chất tự nhiên của phiền não là khiến nội tâm xáo động, từ đó 
hình thành khổ đau. 

Khi chúng ta nói muốn thoát khổ đau đạt hạnh phúc, đương 
nhiên điều chúng ta muốn nói đến chính là kinh nghiệm nội 


tâm: muốn tâm này hết khô đau, được hạnh phúc. Vậy hãy thử 





' Vô-minh-căn-bản: bản năng phân biệt tự ngã. Anh ngữ: 
fundamental Ignorance. 


46 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


nhìn kỹ lại xem kinh nghiệm nội tâm nói ở đây thật ra là nghĩa 
gì. 

Kinh nghiệm nội tâm có thể được chia thành hai phần 
chính: kinh nghiệm đến từ giác quan, như từ mất, tai, mũi, 
lưỡi, thân [nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân]; và kinh nghiệm của chính 
tâm thức [ý]. Nếu giác quan mang đến cảm giác đau đớn hay 
khó chịu cho thể xác, chúng ta sẽ cho đó là khổ đau. Còn nếu 
giác quan mang lại cảm giác thoải mái cho thể xác, chúng ta sẽ 
cho đó là hạnh phúc. Vậy giác quan có khả năng mang lại một 
mức độ hạnh phúc hay khổ đau nào đó. 

Dù vậy, kinh nghiệm đáng kế nhất vẫn là ý. Xét cho thật kỹ 
sẽ thấy phần lớn cảm giác khổ đau hay hạnh phúc đều phát 
sinh từ những chao động tâm lý tình cảm. Đây là kết quả của 
phiền não, của &/esha. Phiền não đồng nghĩa với tất cả mọi 
tâm lý tiêu cực mà con người trải qua, như là ham muốn, tham 
lam, ác cảm, hận thù, sân hận, kiêu căng, ganh ghét. Phiền não 
vừa dây lên, tâm liền chao động. Phật giáo đếm ra nhiều loại 
phiền não khác nhau, có sáu loại căn bản phiền não và hai 
mươi loại phiền não phụ [tùy phiền não] (4). 

Chịu khó quan sát kinh nghiệm của chính mình sẽ thấy 
được vai trò của phiền não trong đời sống hàng ngày. Nhìn 
vào thê giới nội tâm, có khi chúng ta thấy “hôm nay tôi bình 
an hạnh phúc”, hay là “hôm nay tôi bất an phiền muộn”. Hai 
trường hợp này khác nhau ở chỗ khi an lạc, tâm trí chúng ta ít 
bị phiền não chi phối, còn khi bất an, phiền não đóng vai trò 
chủ động. Thật ra, lúc nào phiền não cũng hiện diện, quấy 


động tâm trí chúng ta. Khi gặp việc không vừa ý, chúng ta 


3. Căn Bản Phật Giáo # 47 


luôn trách móc những yếu tố bên ngoài, cho rằng vì người này 
không tốt, vì việc kia không hay, nên chúng ta mới phải bất an 
lo lắng. Nhưng sự thật chỉ có phiền não mới có khả năng khiến 
tâm chúng ta chao động. Ngài Tịch Thiên, một vị cao tăng Ấn 


Độ sông vào thê kỷ thứ tám, có nói như sau, 


“Phát tứ chân chính / Khi gặp nghịch cảnh, 
An định vững vàng / Đứng yên như cây ”. 


Qua câu nói đó, ngài Tịch Thiên nhắc nhở nghịch cảnh tự nó 
không nhất thiết phải khiến tâm xáo trộn. Ngay trong cảnh ngộ 
khắc khe nhất, nguyên do chính của khổ đau vẫn là vì tâm 
chưa thuần nên bị phiền não chi phối (5). Nếu không hiểu 
được điều này, chúng ta sẽ tiếp tục dung túng phiền não, thậm 
chí còn góp tay giúp phiền não lộng hành, tỉ dụ cứ mãi rót 
thêm dầu vào ngọn lửa thù hận. 

Bản chất của phiền não chỉ là kinh nghiệm tâm thức, chủ 
quan, tương đối, hoàn toàn không có cơ sở khách quan tuyệt 
đối nào cả. Hãy thử tưởng tượng món ăn chúng ta đặc biệt 
ghét, đến nỗi chỉ nhìn thôi đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi 
nghĩ tới món ăn đó, cảm giác ghê tởm sẽ hiện ra trong trí. Loại 
phiền não này nếu thật sự có cơ sở khách quan tuyệt đối, lẽ ra 
bất cứ một ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cứ hễ gặp món ăn 
đó sẽ đều thấy ớn như nhau. Nói cách khác, mọi người sẽ có 
cùng một phản ứng trước cùng một món ăn. Thực tế đĩ nhiên 
không làm gì có chuyện như vậy. 

Người xứ này có thê ghét món ăn mà người xứ khác thấy 


ngon tuyệt vời. Mỗi người có thể tự tạo cho mình một thói 


48 # Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


quen ăn uống, có thể tập thích một món ăn mà mình trước đây 
không thấy ngon. Tất cả những điều này cho thấy tính chất 
đáng ưa hay đáng ghét thật ra chỉ tùy vào cảm giác chủ quan 
chứ không phải là tính chất có định của đối tượng. 

Hãy thử lấy ví dụ khác: ai rồi cũng sẽ già sẽ chết. Tuổi già 
và cái chết là lẽ tất nhiên của đời sống con người, không ai có 
thể chối cãi. Tuy vậy có nhiều người, nhất là người Tây 
phương, lại không chấp nhận tuổi già và cái chết. Đến nỗi 
người già trong xã hội bị ruồng rẫy khinh rẻ. Nếu chúng ta 
quan sát tập quán của nhiều nền văn hóa khác nhau, sẽ thấy có 
xã hội, ví dụ như Tây Tạng, quan niệm rất khác về tuổi già và 
cái chết. Tuổi càng cao càng được kính trọng. Theo đó điều bị 
khinh thường trong nền văn hóa này có khi lại được nê trọng 
trong nền văn hóa khác. Còn hiện tượng già và chết, tự nó, 
không có một giá trị nội tại nào cả. 

Qua những ví dụ trên, chúng ta thấy cùng một hoàn cảnh, 
tùy thái độ và nhận thức của mỗi người mà đưa đến nhiều loại 
kinh nghiệm khác nhau. Thái độ và nhận thức đến từ ý tưởng 
và tình cảm. Ý tưởng và tình cảm lại đến từ hai động cơ chính 
là ưa thích và ghét bỏ. Nếu thấy người, vật, hay sự kiện nào 
đáng ghét, tự dưng ta sẽ muốn lánh xa; lực đây ra này là nền 
tảng của mọi xung đột dẫn tới nhiều loại tâm lý ô nhiễm khác. 
Ngược lại, nếu thấy một người, vật, hay sự kiện nào đáng ưa, 
tự dưng ta sẽ thấy ưa thích muốn gần gũi mãi; lực hút vào này 
là cơ sở của lòng ham muốn và mê đắm. Hai động lực hút vào 
đây ra của cảm giác ưa thích và ghét bỏ nói trên bao gồm toàn 


bộ mọi ràng buộc của con người trong cuộc sông. 


3. Căn Bản Phật Giáo #& 49 


Hiểu được như vậy, tự nhiên sẽ thấy khi nói “hôm nay tôi 
vui quá”, hay “hôm nay tôi buồn quá”, thật ra chỉ tùy cảm giác 
ưa thích hay ghét bỏ mà thành vui hay buồn. Nhưng nói như 
vậy không có nghĩa rằng cảm giác ưa thích hay ghét bỏ tự nó 
đã là phiền não. Chúng ta cần tìm hiểu cặn kẽ hơn xem cái gọi 
là ưa thích và ghét bỏ nói ở đây thật ra mang nghĩa gì. 

Tất cả mọi hành động đều phát sinh từ thân, miệng hay ý. 
Nói cách khác, tất cả mọi hành động mà chúng ta có đều nằm 
trong phạm vi của việc làm, lời nói, hay ý nghĩ. Phật giáo gọi 
là nghiệp, nguyên văn tiếng Phạn là karma, nghĩa là “hành 
động”. Hành động luôn dẫn đến hậu quả. Đây là điều Phật giáo 
gọi là nghiệp báo, hay là nhân quả. Như đã nói, Phật dạy 
chúng ta nên làm những gì tạo kết quả tốt [thiện nghiệp], đừng 
làm những gì tạo kết quả xấu [ác nghiệp]. Có một số hoạt động 
không thuộc quyền kiểm soát của tâm thức, ví dụ như phản xạ 
hay hoạt động sinh lý thực vật, vì không thuộc quyền kiểm 
soát của tâm thức nên tạo nghiệp trung tính, không tốt cũng 
không xấu. Còn lại, phần lớn hoạt động thường là có động cơ, 
có tác ý, vì vậy bắt buộc phải là hành động phá hoại hay xây 
dựng. 

Hành động phá hoại thường phát sinh từ trạng thái tâm thức 
xáo trộn, nghĩa là tâm thức bị phiền não tác động. Trong quá 
trình lịch sử của loài người, tâm phiền não bất thuần chính là 
thủ phạm của mọi hành động phá hoại, kế từ hành động nhỏ 
nhặt nhất như đưa tay đập một con ruồi, cho đến tất cả mọi tàn 
bạo kinh hoàng của chiến tranh. Chúng ta cần phải nhớ vô 


minh tự nó cũng là một loại phiên não, ví dụ như vì thiên cận 


50 & Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


không thấy được hậu quả của việc mình làm nên cứ mãi miết 
chạy theo cái lợi trước mất. Nếu chịu khó quan sát cảm xúc 
mãnh liệt của lòng yêu thương hay tâm thù hận, sẽ thấy yêu 
thương và thù hận bắt nguồn từ khái niệm sai lầm về đối 
tượng. Và nếu chịu khó nhìn kỹ hơn chút nữa, sẽ thấy gốc rễ 
của mọi vấn đề năm ở thái độ lầm lẫn bám vào khái niệm về 
cái tôi, về ngã. Không thấy được tánh không ở mình, ở người, 
chúng ta lầm lẫn cho răng tôi với người khác là hai thực thể 
khách quan, tách lìa, độc lập. 

Ngài Nguyệt Xứng,, một nhà hiền triết Ấn Độ, sống vào thế 
kỷ thứ tám, có nói trong tác phẩm Đường Vào Trung Quán 
như sau: bắt đầu là tâm chấp vào khái niệm về ngã, rồi khai 
triển rộng ra với những điều khác. Trước hết quí vị có khái 
niệm về “cái tôi”, rồi từ đó tin rằng có cái gọi là “của tôi”. 
Nhìn lại chính mình, sẽ thấy tâm càng chấp, phiền não càng 
nhiều, sức tàn phá của phiền não lại càng mạnh. Phiền não và 
tâm chấp ngã vốn có liên hệ mật thiết với nhau, nên cứ hễ tâm 
còn chấp thì phiền não còn choáng hết chỗ, niềm an lạc chân 
chính không thể phát sinh. Vì vậy mà gọi là bị ràng buộc trong 
luân hồi. Khổ đau chính là đời sống trong vòng nô lệ của vô 
minh. 

Mặc dù phiền não có nhiều loại, nói chung có thể gom lại 
thành ba loại phiền não chính, là Tham, Sân và S1, được gọi 
chung là bø chất độc [tam độc] của tâm thức. Thuốc độc làm 


hại thân thể, khiến đớn đau thể xác, có khi lấy đi mạng sống 





Ngài Nguyệt Xứng: Chandrakirti. 


3. Căn Bản Phật Giáo # 51 


con người. Tương tự như vậy, ba loại phiền não này cũng gây 
vất vả khô sở, cũng có khi thúc ngắn mạng sống con người. 
Rốt lại, phiền não không những mang lại khổ đau cho chính 
bản thân và cho người khác, mà lại còn cản trở hạnh phúc. 
Nhìn như vậy, những trạng thái tâm lý này mới đích thật là kẻ 
thù của chúng ta. Kẻ thù phía bên trong gian trá hiểm độc hơn 
bất cứ một kẻ thù nào của thế giới bên ngoài. Chúng ta có thể 
trốn thoát được kẻ thù bên ngoài, nhưng đối với kẻ thủ bên 
trong, dù có trốn đi đâu phiền não cũng vẫn bám sát. Hơn nữa, 
kẻ thù bên trong sẽ luôn mãi là kẻ thù, không chút hy vọng 
chuyên thù thành bạn. Kẻ thù bên trong này, không trốn chỗ 
nào mà thoát được, không cách gì dẫn dụ về chung phía với 
mình, cũng không bao giờ ngừng tấn công. Vậy chúng ta phải 


làm sao? 


ĐOẠN DIỆT GỎC RẺ KHỎ ĐAU 

Hiểu được tánh không, chứng được thật tánh không của mọi 
hiện tượng, kê cả chính mình, bấy giờ có thể cởi bỏ cảm giác 
tiêu cực, nhờ đó thôi không làm điều xằng bậy. Từ đó giảm 
bớt nghiệp dữ, khiến kẻ thù bên trong phải yếu đi. Làm như 
vậy có thê từ từ hàn gắn được những lầm lẫn gây nên bởi vọng 
tâm chấp ngã và bởi những cảm xúc mãnh liệt do tâm này tạo 
ra. Bao giờ chúng ta bắt đầu có được chút tuệ giác về thật tánh 
không của bản ngã và của thực tại, lúc ây sẽ là điểm khởi đầu 
của quá trình buông thả vọng tâm chấp ngã. Từ đấy trở đi, có 
thể bắt đầu đập vỡ gông cùm nô lệ của vô minh, bẻ gãy những 


đợt tấn công liên tiếp của kẻ thù nội tại. Khi vọng tâm chấp 


52 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


ngã yếu đi, chúng ta có thể phá vỡ được vòng quay của đời 
sông bất giác luân hồi. Và một khi đập tan được mắc xích đầu 
tiên là vô minh chấp ngã, bánh xe luân hồi sẽ bị chận đứng 
không thể luân chuyên về mắc xích thứ hai, nhờ đó tự giải 
thoát mình ra khỏi toàn bộ mọi kiếp tái sinh tiếp nối vô tận. 

Nhưng nói như vậy, thật ra ý nghĩa như thế nào? Nói cái tôi 
chỉ là Không, không chừng lại tưởng rằng cá chân con người, 
với tất cả những nét đặc thù riêng, thật ra rồng không, không 
hiện hữu. Sự thật đương nhiên không phải vậy. Kinh nghiệm 
bản thân cho thấy, vì chúng ta là nhân vật chủ động trong đời 
sông của chính mình, do đó nhất định phải có thật. Nhưng nếu 
như vậy, làm cách nào có thể hiểu được nội dung của tuỆ giác 
vô ngã? Khi đến được với tuệ giác này rồi, chuyện gì sẽ xảy ra 
sau đó? Chúng ta cần hiểu cho thật rõ đối tượng phủ định ở 
đây là cái tôi mà tâm chúng ta lầm lẫn tin là có tự tánh độc 
lập. Còn cái tôi là hiện tượng qui ước phổ thông, vẫn được 
công nhận, không bị chối bỏ. Đây là điểm cực kỳ quan trọng 
trong giáo thuyết Phật dạy về tánh không. Nếu không nằm 
vững được điểm này, Phật tử sẽ không thê hiểu được ý nghĩa 
chân thật của vô ngã. Trong phần sau, khi đi sâu hơn vào Tâm 
Kinh, điểm quan trọng này sẽ được giải thích cặn kẽ chỉ tiết 
hơn. 

Vậy làm sao có thê thấy được tánh không một cách chính 
xác? Muốn đi theo đường tu Phật giáo, cần phát khởi tâm 
buông xả sâu xa, buông xả chính nền tảng của đời sống hiện 
tại, được thê hiện qua hợp thể tâm lý và vật lý [uẫn] đang chịu 


sự chỉ phối của nghiệp và phiền não. Không những đời sống 


3. Căn Bản Phật Giáo & 53 


bất giác là hậu quả của nhận thức sai lầm và của phiền não đã 
phạm trong quá khứ, mà còn là nguyên nhân dẫn tới mọi kinh 
nghiệm khổ đau trong hiện tại và trong tương lai. Vì vậy cần 
phải phát khởi chí nguyện phi thường muốn vượt thoát đời 
sống trói buộc này. Tinh túy của tâm buông xả' là nỗi khát 
khao muốn chiến thắng kẻ thù bên trong, chiến thắng phiền 
não. 

Vậy “tâm buông xả” không phải là hành động từ bỏ tất cả 
sở hữu của mình, mà là một thái độ tinh thần. Bao giờ tâm còn 
bị vô minh chi phối, sẽ vẫn không còn chỗ cho hạnh phúc lâu 
bền xen vào. Chúng ta sẽ lo lắng hết điều này đến việc nọ. Để 
chận đứng vòng lân quân đó, cần phải hiểu thực chất khổ đau 
trong cõi sống này là gì và phải nuôi lấy tâm nguyện muốn 
vượt thoát. Đó mới chính là tâm buông xả chân chính. 

Vô số chu kỳ tiếp nối liên tục của các vòng sinh-tử-tử-sinh 
này được gọi là cối Ta bài. Buông xả cõi Ta bà là để đến với 
niết bàn. Chữ niết bàn có nghĩa là “trạng thái vượt thoát ưu 
phiền”, được dùng đề chỉ sự giải thoát luân hồi. “Trạng thái ưu 
phiền” mà niết bàn vượt thoát, chính là tâm phiền não. Vì vậy 
cần phải về nương dựa [qui y] nơi những chặng đường chuyển 
hóa tâm thức để hóa giải tâm lý phiền não, vì chính sự chuyên 
hóa này sẽ che chở cho chúng ta thoát ra khỏi vòng kềm tỏa 


của phiên não. Và rôt lại, chôn qui y cao nhât, chính là tâm 


' Anh ngữ: Renunciation. Còn gọi là tâm từ bỏ, tâm câu giải thoát, 
hay tâm chán khô sinh tử câu vui niệt bàn. 
" Cõi Ta bà: samsara. 


54 & Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


tách lìa phiền não. Đó là chánh pháp. 

Trong quá trình tách lìa phiền não, chúng ta cần hóa giải 
loại phiền não thô lậu trước, rồi đi dần vào những lớp phiền 
não vi tế hơn. Trong Bốn Trăm Câu Tụng Về Trung Quán), đại 
sư Thánh Thiên”, một vị cao tăng Ấn Độ sống vào thế kỷ thứ 


ba, có nói về ba giai đoạn loại bỏ tâm phiên não, như sau: 


Trước tiên ngăn ngừa / không phạm điều ác 
Kế tiếp ngăn ngừa / tâm lý chấp ngã 
Sau rốt ngăn ngừa / khái niệm về ngã 


Sáng suốt biết bao / người thấy điều này (8). 


Giai đoạn đầu tiên là chế ngự chính mình, không để thân, 
miệng và ý phạm lỗi lầm, ví dụ như phạm mười ác nghiệp (7). 
Qua giai đoạn thứ hai, một khi đã biết chế ngự chính mình, 
chừng đó có thể khai chiến với phiền não bằng cách áp dụng 
phương pháp hóa giải phiền não. Ví dụ nuôi tâm từ bi để trị 
tâm giận đữ, quán vô thường để trị tâm tham ái. Những 
phương pháp này sẽ làm phiền não giảm cường độ. Tuy vậy, 
Tuệ giác tánh không” vẫn là phương pháp loại bỏ phiền não 
trực tiếp nhất. Bước vào giai đoạn cuối cùng, Phật tử loại bỏ 
tất cả mọi phiền não và tập khí phiền não còn sót lại, khiến 
không còn chút mầm mống nhỏ nhoi nào có thê khiến phiền 
não phát sinh trong tương lai. 


' Còn gọi là 7 Bách Quán Luận, hay Trung Đạo Tứ Bách Luận 
Tụng. Anh ngữ: Four Hundred Verses on the Middle Way. 

: Aryadeva. 

' Tuệ giác tánh không: còn gọi là Không Tuệ. 


3. Căn Bản Phật Giáo ®& 55 


Nói tóm lại, vô minh là nền tảng của mọi phiền não, và 
phiền não nhất định sẽ dẫn đến khổ đau. Vô minh và phiền não 
là nguyên nhân của khổ [Tập đế], những gì vô minh và phiền 
não mang đến, đó chính là khổ [Khổ đế]. Tuệ giác tánh không, 
là đường tu thoát khổ [Đạo đế], và sau hết, giải thoát nhờ Tuệ 
giác ấy, đó là sự diệt khổ chân chính [Diệt đế]. 


56 


Chương 4 
Phật giáo Đại thừa 


ĐẠI THỪA 

Muốn hiểu Tâm Kinh cho thấu đáo, chúng ta cần xác định chỗ 
đứng của Tâm Kinh trong toàn bộ kinh điển Phật giáo. Tâm 
Kinh thuộc hệ Bát nhã, là kinh Đại thừa thuần túy. Hệ kinh 
Bát nhã là nền tảng của thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp 
thứ hai, nội dung của giáo lý Đại thừa được Phật thuyết trên 
đỉnh Linh thứu. Trong thời kỳ chuyên bánh xe chánh pháp thứ 
nhất, Phật nhắn mạnh về khổ và sự chấm dứt của khổ. Trong 
thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp thứ hai, Phật thuyết về 
tánh không. 

Đại thừa còn một số giáo thuyết thuộc về thời kỳ chuyên 
bánh xe chánh pháp thứ ba. Bao gồm hai thành phần chính: 
luận giải các bộ kinh Bát nhã và giáo thuyết về Phật tánh 
(tiếng Phạn gọi là Tathagatha-garbha). Vì hệ kinh Bát nhã 
nhấn mạnh về tánh không, nên luận giải của thời kỳ chuyên 


bánh xe chánh pháp thứ ba chủ yêu dành cho những người tuy 





' Tathagathagarbha dịch sát nghĩa là Như Lai Tạng. Bản tiếng Anh 
dùng chữ buddha nature (Phật tánh) đê dịch nghĩa chữ này. 


4. Phật Giáo Đại Thừa % 57 


có khuynh hướng Đại thừa nhưng chưa đủ căn cơ để nghe 
giảng về tánh không. Nếu các vị này chấp vào ngôn từ trước 
khi thâm nhập ý thật của Phật, sẽ dễ rơi vào đoạn kiến, thấy 
mọi sự rỗng rang hư vô. Đây là điều quan trọng cần luôn ghi 
nhớ: Phật giáo không phải là chủ nghĩa hư vô, theo nghĩa 
thường thấy trong triết học, và tự tánh không trong Phật giáo 
hoàn toàn không có nghĩa là không có gì hiện hữu. 

Có một cách đề khỏi rơi vào đoạn kiến, đó là xét về tánh 
không liên quan đến một hiện tượng nhất định nào đó. Nói ví 
dụ, trong kinh G¡ả¡ Thám Mại (Samdhimrmochana Suftra) 
Phật có dạy phương pháp tiếp cận tánh không qua khái niệm 
Không là không có đặc tính (8). 


LONG THỌ VÀ ĐẠI THỪA 

Đối với Phật giáo Tây Tạng, Đại thừa là giáo pháp Phật dạy. 
Có nhiều học giả thuộc nhiều tông phái khác nhau trong quá 
khứ đã nêu lên nghi vấn về nguồn gốc của Phật giáo Đại thừa, 
một vài học giả đương thời cũng vậy. Hình như trước thời ngài 
Long Thọ (một cao tăng Ấn Độ sống vào khoảng thế kỷ thứ 
hai) đã có nhiều ý kiến mâu thuẫn về vấn đề này. Vì vậy trong 
nhiều bộ Luận của ngài Long Thọ, ví dụ như trong Bảo Hành 
Vương Chính Luận" (Ratmnavali), có một phần riêng để chứng 
minh kinh điển Đại thừa là Phật giáo chính thống. Đại Thừa 





' Anh ngữ: Sutra Unraveling the Thought oƒthe Buddha. 
" Anh ngữ: Precious Garland, dịch nghĩa: vòng ngọc qui. 


58 & Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Trang Nghiêm Kinh Luận! (Mahayanasutralamkara) của đức 
DI Lạc, Nhập Bồ Đề Hành LuậnÌ (Bodhicharyavatara) của 
ngài Tịch Thiên và Trung Quản Tâm Luận Tỉ ung” 
(Madhyarnakahridaya) của ngài Thanh Biện cũng đều có 
những lý luận tương tự. 

Hãy thử nhìn lại luận cứ của ngài Long Thọ về vấn đề này. 
Ngài Long Thọ nói rằng nếu giáo lý của thời kỳ chuyển bánh 
xe chánh pháp thứ nhất, bao gồm ba mươi bảy phẩm trợ đạo, 
là con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ, vậy sẽ không có sự 
khác biệt giữa đường dẫn đến vô thượng bô đề của Phật và niết 
bàn giải thoát của A la hán. Nói cách khác, một người đạt đến 
niết bàn (giải thoát khổ đau cho chính mình) xét trên cả hai 
lãnh vực Trí và Dụng, sẽ hoàn toàn giống như người đạt đến 
trí toàn giác của Phật. Nếu hai quả vị giác ngộ này giống nhau, 
vậy điểm khác biệt duy nhất chỉ nằm ở thời gian tu: muốn đạt 
quả vị Phật cần phải tích lũy tư lương tương đương với ba thời 
kỳ vô số”, trong khi thời gian đòi hỏi để đạt quả vị A la hán 
ngắn hơn vậy nhiều. Theo ngài Long Thọ, quả vị giác ngộ 
bằng nhau nhưng thời gian tu lại khác nhau xa, lý luận này 
không thể đứng vững. 


Ngài Long Thọ có đề cập đến một quan niệm phổ biến 





' Anh ngữ: Ornament oƒ Mahayana Sutras. 

f Anh ngữ: Guide to the Bodhisafttva s Way oƒ LỰe. 

1 Anh ngữ: Essence oƒ the Middle Way. 

* Thời kỳ vô số là a tăng kỳ kiếp. Một kiếp có cả trăm vạn năm. A 
tăng kỳ là số một kèm theo 47 số không (theo Phật học từ điển của 
Đoàn Trung Còn). 


4. Phật Giáo Đại Thừa % 59 


trong các truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, cho rằng khi 
Phật nhập niết bàn - gọi là vô dư niết bàn - nói theo nghĩa thế 
tục là lúc Phật qua đời — lúc ấy dòng tâm thức của Phật tận 
diệt. Ngài Long Thọ phân tích nếu thật đúng như vậy, thời 
gian Phật có thê độ giúp chúng sinh sau khi đạt vô thượng bồ 
đề thật quá ngắn ngủi, trong khi giúp chúng sinh lại chính là 
mục tiêu khiến Phật vất vả tích lũy phước trí trên cả ba thời kỳ 
vô số. Phật rời nếp sống hoàng cung vào năm hai mươi chín 
tuổi, đạt giác ngộ năm ba mươi sáu, nhập diệt năm tắm mươi 
hay tám mươi mốt tuổi, đếm lại thời gian Phật độ chúng sinh 
chỉ được vài mươi năm. Theo ngài Long Thọ, sự chênh lệch 
quá lớn giữa thời gian tu [ba thời kỳ vô số] và thời gian độ 
sinh sau khi thành đạo [vài mươi năm], là điều không hợp lý. 
Ngài Long Thọ cho rằng nếu khẳng định tâm thức sẽ tận 
diệt sau khi đạt niết bàn thì khẳng định như vậy hoàn toàn 
thiếu cơ sở, vì [thật ra] không gì có thể kết thúc được dòng tâm 
thức. Ngài nói thuốc giải nêu đủ liều lượng sẽ có khả năng hóa 
giải toàn bộ tác dụng của độc dược, đối với hiện tượng hay sự 
kiện cũng vậy, cứ đúng thuốc giải, đúng liều lượng, thuốc giải 
sẽ là nhân tố chấm dứt hiện tượng hay sự kiện đó. Tuy nhiên, 
không nhân tố nào có khả năng khiến tâm thức tận diệt. Ngài 
Long Thọ nói Tâm bản nhiên! và phiền não ô nhiễm áng ngữ 
tính chất trong sáng tự nhiên của Tâm là hai điều hoàn toàn 
khác nhau. Độc tố của Tâm là nhiễm tâm và phiền não, đều có 


thê tận diệt nhờ chữa bằng liều thuốc Phật pháp. Thế nhưng 





' Anh ngữ: the innate mind. 


60 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


chính dòng tâm thức thì lại không có kết thúc. 

Ngài Long Thọ cho rằng kinh điển Đại thừa tiếng Phạn sâu 
rộng hơn kinh điển Pa-li, đồng thời không mâu thuẫn với kinh 
điển Pa-li. Trên một góc độ nào đó, có thê nói rằng Phật giáo 
Đại thừa giải thích cặn kẽ hơn những chủ đề đã được nêu lên 
trước đó. Đó là luận cứ của ngài Long Thọ về vấn đề chính 
thống của Phật giáo Đại thừa. 

Trong pháp môn “Đạo Quả” của dòng Sakya" có một 
phương pháp xét đoán rất hữu hiệu, có thể dùng đề thâm định 
giá trị của một pháp tu. Dòng Sakya nói về bốn nguồn trí tuệ 
vững chắc, đó là kinh, luận, đạo sư và kinh nghiệm chân 
chính. Xét theo lịch sử thì bốn yếu tố này diễn tiến như sau: 
trước tiên có kinh, vì kinh là lời giáo huấn của Phật. Từ kinh 
mà có luận, giải thích về ý nghĩa thâm thúy nhất của kinh, ví 
dụ như luận của ngài Long Thọ. Sau đó, nhờ dựa vào luận để 
học hỏi tu tập mà hành giả thâm nhập ý nghĩa kinh luận, trở 
thành vị đạo sư đáng tin cậy. Sau cùng, nhờ lời dạy của đạo sư 
mà kinh nghiệm chân chính phát triển trong tâm người tu. 

Tuy vậy, Phật tử có thể tự mình thẩm định giá trỊ của bốn 
nguồn trí tuệ này theo một quá trình diễn tiến khác: để có được 
lòng tin vững chắc nơi lời Phật dạy, Phật tử trước hết cần chút 
kinh nghiệm tối thiểu về Phật pháp. Nói như vậy, yếu tố đầu 
tiên là kinh nghiệm chân chính. Kinh nghiệm chân chính có 


hai loại, thông thường và phi thường. Trong hiện tại có thể 





l Pháp tu Đạo Quả: lamdre. 
" Sakya, dòng Tát-ca, một trong bôn tông phái Mật tông Tây Tạng. 


4. Phật Giáo Đại Thừa &# 61 


chúng ta chưa có được kinh nghiệm phi thường, nhưng loại 
kinh nghiệm thông thường thì ai ai cũng có thể có. Như khi 
suy nghiệm về lòng từ bi, tâm trí chúng ta biến chuyên, nghe 
dấy lên cảm giác xốn xang sâu thắm. Hoặc như khi suy 
nghiệm về tánh không và vô ngã, quan niệm của chúng ta 
trong đời sống hàng ngày dần dần biến chuyên. Những biến 
chuyên này đều là kinh nghiệm chân chính. 

Khi có được kinh nghiệm như thế, dù chỉ là kinh nghiệm 
thông thường, Phật tử nếm được chút mùi vị và có thể đoán 
biết giác ngộ thật sự sẽ như thế nào. Nhờ đó, khi đọc kinh, 
luận, đọc tiêu sử của những vị đại hành giả, hay khi nghe tả về 
cảnh giới giác ngộ, lòng tin của Phật tử không còn mù quáng 
mà trở nên vững chắc, có cơ sở. Bắt đầu bằng kinh nghiệm bản 
thân, dựa vào đó đề kiểm chứng và đánh giá kinh, luận và đạo 
sư, quá trình tu chứng theo thứ tự như vậy thật vô cùng quan 
trọng. Có thể nói đây là con đường duy nhất mở ra cho chúng 
ta bước vào. 

Trong 7rung Quán Luận), ngài Long Thọ tán dương đức 
Phật là bậc đại đạo sư, là người dạy về chân tướng của thực 
tại, là hiện thân của lòng đại bị và là người mà mọi việc làm 
đều phát sinh từ năng lực của lòng từ bi đối với chúng sinh, 
vén mở con đường chiến thắng tà kiến. Hãy dựa lên kinh 
nghiệm bản thân mà quán chiếu cho thật sâu xa, rồi sẽ có lúc 


chúng ta hiểu được điều ngài Long Thọ nói ở đây, để có thê tự 





' Còn được gọi là Trung Quán Luận Tụng, hay Căn bản Trung Quán 
Luận Tụng; Anh ngữ: Fundamemtals oƒthe Middle Way. 


62 # Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


mình xác định được chân giá trị của Phật giáo Đại thừa. 


NGUỎN GÓC ĐẠI THỪA 

Sau khi đức Phật nhập diệt, các vị đệ tử lập đại hội cùng nhau 
ôn lại lời Phật dạy. Có tất cả ba kỳ đại hội như vậy xảy ra ở ba 
thời điểm khác nhau, gọi là ba lần kiết tập. Tất cả kinh tạng 
được ôn lại trong ba lần kiết tập đó ngày nay gọi chung là tạng 
kinh Pa-li. Điều chắc chắn là kinh Đại thừa không nằm trong 
đó. Hơn nữa, nếu đọc kinh điển Đại thừa sẽ thấy có nhiều chỉ 
tiết rất khó hiểu. Ví dụ hệ kinh Bát nhã nói đức Phật dạy kinh 
này trên đỉnh Linh thứu, thành Vương xá, trước quần chúng 
đệ tử đông đảo. Nếu quí vị có dịp đến viếng thành Vương xá 
xưa, nay là tỉnh Rajgir ở Ấn Độ, sẽ thấy đỉnh núi này chỉ đủ 
chỗ cho một số ít người ngồi mà thôi. Những sự kiện liên quan 
đến kinh điển Đại thừa, thật ra không thuộc phạm vi thế tục, 
hoàn toàn vượt khỏi giới hạn của khái niệm thông thường về 
không gian và thời gian. 

Ngài Long Thọ và ngài Vô Trước (ngài Vô Trước là một vị 
cao tăng Ấn Độ, sống vào thê kỷ thứ tư) là hai người giữ vai 
trò rất lớn trong công cuộc kiết tập kinh điển Đại thừa, được 
xem là hai cột trụ giữ gìn soi sáng Đại thừa. Thế nhưng ngài 
Long Thọ sinh ra sau ngày đức Phật nhập diệt tối thiểu là bốn 
trăm năm, còn ngài Vô Trước có thể sinh sau thời đức Phật 
những chín trăm năm, làm sao có thê biết chắc từ đức Phật đến 


ngài Long Thọ và ngài Vô Trước, kinh điển vẫn luôn được giữ 





RaJagriha. 


4. Phật Giáo Đại Thừa % 63 


gìn liên tục? Theo kinh Đại thừa, sự giữ gìn liên tục này do các 
vị Đại bồ tát đảm nhận, như Bồ tát Di Lạc, hay Bồ tát Văn 
Thù. Trong trường hợp của ngài Long Thọ, kinh Đại thừa 
được Bồ tát Văn Thù giữ gìn rồi trực tiếp truyền lại cho. Ngài 
Thanh Biện! có nói rõ trong bộ Trung Quán Tâm Quang Minh 
Biện Luận" (Tarkajvala) rằng kinh điển Đại thừa do các vị Đại 
bồ tát kiết tập. Tất cả những sự kiện nói trên mở ra một khung 
cảnh khá phức tạp. 

Vậy chúng ta nên hiểu như thế nào về nguồn gốc kinh Đại 
thừa so với khái niệm thông thường về thời gian? Có thể nói 
kinh Đại thừa không phải do đức Phật lịch sử dạy cho đại 
chúng, không thể tiếp cận bằng quan niệm thế tục thông 
thường. 

Ngoài ra, kinh Đại thừa tầm vóc như hệ kinh Bát nhã có thê 
chỉ được Phật thuyết cho một số đệ tử mà Phật thấy đủ căn cơ 
và đủ khả năng tiếp nhận. Điều này phù hợp với câu khăng 
định thường thấy trong Phật giáo, là đức Phật vận dụng nhiều 
phương tiện khác nhau đề giáo hóa tùy theo trình độ tâm lý vật 
lý của chúng sinh. 

Vậy giáo pháp Đại thừa có lẽ được Phật truyền lại trong bối 
cảnh hoàn toàn vượt thoát mọi khái niệm hiểu biết thông 
thường về không gian và thời gian. Có thấy như vậy mới hiểu 


được nguôn gôc kinh Đại thừa và nguôn gôc của Tâm Kinh. 





Ỉ Bhavaviveka. 
" Anh ngữ: The Blaze oƒ Reasoning. 


64 


Chương 5 
Giải thoát khổ đau 


KHÔ ĐAU VÀ TỪ BI 

Dù nguồn gốc lịch sử và quá trình tiến hóa của Đại thừa có 
như thế nào, Phật giáo Đại thừa chắc chắn là con đường nhắm 
vào sự giải thoát toàn thể chúng sinh. Phật tử bước vào Đại 
thừa là nhập gia đình Bồ tát. Bất cứ một ai trên đường tu mà 
phát khởi được lòng từ bi chân chính cũng đều được như vậy. 
Lòng từ bị dĩ nhiên có nhiều mức độ, ở mức độ cao nhất, lòng 
từ bi có khả năng đưa quí vị đến bờ giải thoát. Hãy thử nhìn lại 
xem “từ bị chân chính” nói ở đây, thật ra là nghĩa gì. 

Theo quan điểm Phật giáo, từ bi là một nguyện vọng, một 
trạng huống tâm thức muốn người khác thoát khổ. Nhưng 
nguyện vọng này không thụ động, không phải chỉ là thái độ 
cảm thông suông, mà là cả một tắm lòng vị tha tích cực, nỗ lực 
không ngừng để đưa chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Từ bi 
trong sáng phải hội đủ cả hai yếu tổ trí tuệ và từ tâm. Nói cách 
khác, phải hiểu thật rõ khổ là gì (đó là trí tuệ), đồng thời phải 
có được khả năng gần gũi thông cảm với tất cả mọi loài chúng 
sinh (đó là từ tâm). Hãy thử xét kỹ hơn về hai khía cạnh này 
của lòng từ bị. 


5. Giải Thoát Khổ Đau & 65 


Dựa theo lời đức Phật dạy, khổ đau mà ta muốn chúng sinh 
thoát khỏi có ba mức độ khác nhau. Mức độ đầu tiên bao gồm 
tất cả những đớn đau vất vả thể xác tỉnh thần mà chúng ta có 
thê đễ dàng cảm nhận [khổ khổ]. Loại khổ đau này chủ yếu 
liên quan đến giác quan và tình cảm. Vị đại sư Tây Tạng 
Panchen Losang Chokyi Gyaltsan, thầy của đức Đalai Lama 
đời thứ năm, có dạy rằng đến cả loài cầm thú cũng biết trốn 
chạy đớn đau thê xác. 

Mức độ thứ hai là khổ đau vì thay đổi [hoại khổ]. Có những 
kinh nghiệm ngay trong hiện tại thấy thoải mái, nhưng thật ra 
đã chứa sẵn mầm mống của buôn phiền thất vọng. Nói cách 
khác, không kinh nghiệm nào có thể kéo dài vĩnh viễn. Dễ 
chịu thoải mái đến đâu chăng nữa, vẫn có lúc sẽ chuyền thành 
dửng dưng, rồi thành nhàm chán phiền phức. Nếu kinh nghiệm 
không mang tính chất biến chuyền, khi gặp được một kinh 
nghiệm hạnh phúc lẽ ra kinh nghiệm ấy phải cứ như vậy hoài. 
Nói cho thật chính xác, nếu kinh nghiệm hạnh phúc có tính 
chất cố định thì càng theo đuổi, hạnh phúc lại càng tăng. 
Nhưng sự thật không phải vậy. Sự thật là kinh nghiệm hạnh 
phúc càng kéo dài thì lại càng khiến thất vọng, không thỏa 
mãn, để rồi trở thành nỗi bất hạnh. 

Loại khổ đau vì thay đổi này rất thường gặp, có thê được 
dẫn chứng bằng nhiều ví dụ cụ thể. Ở đây thử lấy trường hợp 
đơn giản của người mua xe mới. Trong thời gian đầu, anh ta 
rất vui vẻ, hoàn toàn thỏa mãn với sở hữu mới của mình, lúc 
nào cũng nghĩ đến chiếc xe, cân thận tưng tiu chùi rửa đánh 


bóng. Thậm chí còn muôn ôm mên gôi ra ngủ bên cạnh chiêc 


66 & Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


xe! Thời gian trôi qua, niềm hứng thú lúc ban đầu giảm dân. 
Có thể bây giờ anh ta thấy chiếc xe đương nhiên đã là của 
mình, chẳng có øì lạ, lại bắt đầu tiếc sao mình không mua loại 
xe ngon lành hơn, sao không lựa màu gì khác. Dần đà niềm 
thỏa mãn về chiếc xe mới giảm đi, chuyên thành cảm giác bức 
xúc, có khi lại biến thành nỗi khao khát nhưng lại là khao khát 
một chiếc xe khác. Đó là điều Phật giáo gọi là khổ đau vì thay 
đối. 

Hành giả cần ý thức để nhận diện khổ ở mức độ thứ hai 
này. Không riêng gì Phật giáo, các tôn giáo khác cũng ý thức 
và muốn giải thoát khỏi loại khổ đau này. 

Khổ đau mức độ thứ ba mới đáng kê. Đây là loại khổ đau 
bao trùm mọi hoàn cảnh sinh hoạt trong luân hồi [hành khối]. 
Khổ ở mức độ này ứng vào đời sống bất giác, chúng ta luôn bị 
chi phối bởi phiền não và vô minh không thấy được chân 
tướng của thực tại, vốn là gốc rễ của phiền não. Phật giáo 
khẳng định hễ còn bị vô minh chỉ phối thì còn khổ. Cuộc sống 
bất giác này, ngay từ căn bản, vốn chỉ là khổ. 

Muốn phát khởi loại trí tuệ thâm sâu nhất, phải hiểu được ý 
nghĩa khổ đau ở mức độ sâu kín nhất, bao trùm nhất. Giải 
thoát khỏi loại khổ đau này là niết bàn chân chính, là giải thoát 
chân chính, là sự tận diệt chân chính của khổ đau, là Diệt của 
Diệt để. Dứt khổ ở mức độ đầu tiên tuy chận đứng được kinh 
nghiệm khổ đau thể xác tỉnh thần, nhưng vẫn chưa thê gọi là 
diệt khổ. Thoát khỏi mức độ khổ đau thứ nhì cũng chưa phải là 
diệt khổ chân chính. Chỉ khi nào giải thoát mức độ khổ đau 
thứ ba, phá vỡ nên tảng tạo khổ đau, chừng đó khổ đau mới 


5. Giải Thoát Khổ Đau & 67 


tận diệt, mới thật sự là giải thoát. 

Khổ đau ở mức độ đầu tiên có thể được giảm bớt nhờ tái 
sinh vào thiện đạo. Ví dụ sinh vào cõi người tốt đẹp, hay sinh 
vào cõi trời trường thọ. Khổ đau ở mức độ thứ hai có thể giảm 
bớt nhờ thiền định thế gian. Ví dụ trong khi nhập định hành 
giả có thê lên tới các cõi gọi là bốn tầng thiền hữu sắc và bốn 
tầng thiền vô sắc. Từ tầng thiền hữu sắc cao nhất cho đến bốn 
tầng thiền vô sắc, nghe nói cảm giác khổ đau hay vui sướng 
đều không còn, hành giả an định trong trạng thái tâm thức 
trung tính. Tuy vậy, hễ ra khỏi định thì trạng thái này tan biến. 
Vậy không cần vượt thoát luân hồi vẫn có thê vượt thoát được 
hai loại khổ đau đầu tiên. Giải thoát khỏi lớp khổ đau thứ ba là 
chánh pháp, có khả năng che chở chúng ta thoát mọi hình thái 
của khổ đau. Và con đường dẫn đến pháp này, gọi là Phật đạo. 

Hiểu được về khổ đau, đó là yếu tô đầu tiên của lòng từ bi 
chân chính. Còn yếu tố thứ hai là từ tâm (cảm giác thân thiết 
và thông cảm với mọi loài chúng sinh), cần được thực hiện 
trên nền tảng của ý thức về mối liên hệ mật thiết giữa ta và 
người. Cần phát triển khả năng tương giao tương cảm với 
người khác. Điều này có thể làm được nếu quí vị chịu khó suy 
nghĩ về giới hạn và hậu quả của lòng vị kỷ chỉ biết đến mình, 
đồng thời suy nghĩ về ưu điểm của lòng vị tha biết quan tâm 
đến người khác. Chương thứ mười hai trong sách này sẽ nói rõ 
hơn về phương pháp phát khởi lòng từ bi và tâm nguyện vị tha 
phi thường được gọi là bồ đề tâm. 


68 & Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


DUNG HỢP MỌI PHÁP MÔN 

Vì chúng ta sắp sửa tìm hiểu ý nghĩa thâm thúy của Tâm Kinh, 
xin cho tôi nêu ra một điều, rằng trong số các luận giải của 
Tâm Kinh, có một truyền thống cho rằng Tâm Kinh có hai tầng 
ý nghĩa: hiên nghĩa của Tâm Kinh, là lời dạy của đức Phật về 
tánh không; mật nghĩa của Tâm Kinh, là các giai đoạn tu tương 
ứng với từng mức độ chứng ngộ về tánh không. Hệ kinh Bát 
nhã trình bày tánh không thật mạch lạc rõ ràng, nêu ra từng thể 
loại hiện tượng, đi từ hiện tượng ô nhiễm (ví dụ như ngũ uẫn) 
cho đến hiện tượng thanh tịnh (ví dụ như Tứ Đề). Đồng thời 
các bộ kinh trong hệ Bá nhã còn tiềm ân con đường tu chứng 
bao gồm nhiều mức độ tuần tự chứng ngộ tánh không (9). 

Như đã nói, trong thời kỳ chuyên bánh xe chánh pháp thứ 
nhất, đức Phật xây dựng nên tảng tu chứng trong Phật đạo 
thuận theo Tứ đế. Trong thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp 
thứ hai, đức Phật chủ yếu nói về Trí bát nhã, khai triển một 
cách sâu rộng đề thứ ba là Diệt đế, nhất là xuyên qua cái nhìn 
chính xác về thực tại, nghĩa là tánh không. Hiểu sâu hơn về 
thực tại, sẽ thấy chấp vào tự tánh là sai lầm. Càng thấy rõ chấp 
vào tự tánh là sai lầm thì lại càng chứng ngộ sâu xa trong sáng 
hơn thực chất đúng đắn của thực tại. Tu như vậy sẽ có được 
nền tảng chắc chắn để có thê hiểu sâu hơn về chủ thể chứng 
không bát nhã, là nội dung chính của thời kỳ chuyển bánh xe 
chánh pháp thứ ba. Bộ kinh trọng yêu của thời kỳ này là Kinh 


Như Lai T: ạng (Tathagatagarbasuira), từ kinh này mà có luận 





' Anh ngữ: Buddha Nature Sutra. 


5. Giải Thoát Khổ Đau & 69 


Đại Thừa Tối Ti hượng Luận (Ufaratanrra) của đức DI Lạc và 
Thi Kệ Tán Dương của ngài Long Thọ. Những bộ luận này 
trình bày cặn kẽ về Phật tánh và thật tánh của chủ thể chứng 
không bát nhã, đây chính là nền móng của giáo pháp Mật tông 
Kim cang thừa. Theo đó, chúng ta có thể nói rằng giáo pháp 
đức Phật dạy trong thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp trước 
là nền tảng của thời kỳ sau và thời kỳ sau lấy lại nội dung của 
thời kỳ trước để khai triển sâu rộng hơn. 

Hiểu như vậy sẽ thấy Phật giáo Tây Tạng bao gồm toàn bộ 
Phật pháp, gói trọn tinh túy của Phật giáo Nguyên thủy, Đại 
thừa và Kim cang thừa. Cần ý thức rằng Phật giáo Nguyên 
thủy của tạng kinh Pa-li chính là nền tảng của toàn bộ Phật 
pháp. Phải bắt đầu từ đó, họa may mới có thê đến được với tuệ 
giác được giải thích cặn kẽ trong tạng kinh tiếng Phạn của Đại 
thừa. Rồi cuối cùng, phối hợp với phương pháp hành trì và tri 
kiến có trong Kim Cang Thừa sẽ giúp cho tuệ giác ngày càng 
thêm sâu rộng. Còn cứ tự cho mình là Phật tử Đại thừa nhưng 
lại không chút căn bản nào về Phật giáo Nguyên thủy trong 
tạng kinh Pa-li thì thật chăng có ý nghĩa gì (10). 

Một khi hiểu được vị trí của từng hệ thống kinh điển và 
luận tạng, Phật tử sẽ còn không mất thì giờ chạy theo những 
tranh chấp hư vọng giữa “Đại thừa” và “Tiểu thừa” 
(Hinayana). Một số Phật tử Đại thừa có khuynh hướng đáng 
tiếc là xem thường chỉ trích Phật giáo Nguyên thủy 





' Anh ngữ: Sublime Continuum. 
" Anh ngữ: Collection oƒ Hymms. 


70 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


[Theravada], cho rằng đây chỉ là lời giảng của cỗ xe thấp kém, 
không thích hợp với trình độ của mình. Tương tự như vậy, 
nhiều Phật tử theo tạng kinh Pa-li lại có khuynh hướng phủ 
nhận kinh điển Đại thừa, cho rằng đấy không phải lời Phật 
dạy. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị bước vào Tâm Kinh, điều 
quan trọng phải hiểu cho thật rõ, là các truyền thống Phật giáo 
nói trên bổ xung cho nhau ra sao, làm sao cho mỗi người trong 
chúng ta có thể mang tất cả những giáo pháp tinh túy đó về kết 
hợp thành một đường tu nhất quán. 


Z1 


Phần II 


Bát Nhã Tâm Kinh 


72 


[Ghi chú: Tâm Kinh ở đây dịch theo bản Anh ngữ, tham 
khảo với bản địch và bản hội dịch của Hòa Thượng Thích Trí 
Quang. Thuật ngữ có trong Tâm kinh được dịch ra tiếng Việt 
ở phân ghi chú cuối mỗi trang. 


Xin đọc thêm bản Việt dịch của HT Trí Quang, có HT Trí 
Thủ, 1S Nhất Hạnh, và có HT Thiện Hoa rong phân Phụ 
thục. 


Tam Kinh dịch nghĩa 
Phật Mẫu Tôn Kính, Trái Tim của Bát nhã ba la mật 
đa (11) 
Phạn ngữ: Bhagavati Prajna Paramita Hridaya. 


(Phẩm thứ nhất) (12) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Thế tôn ở thành Vương xá trên đỉnh Linh 
thứu, cùng với rất nhiều vị đại tỷ kheo và Đại bồ tát. Vào 
lúc bấy giờ đức Thế tôn nhập chánh định cảnh giới thậm 
thâm. Cũng vào lúc bấy giờ, Đại bồ tát Quan Tự Tại 


Chánh Văn Tâm Kinh %# 73 


thâm THẬP pháp tu Bát nhã ba la mật đa sâu xa, thấy 
năm uẫn' đều không tự tánh. 


Lúc ấy, dựa vào lực gia trì của Phật, tôn giả Xá Lợi Phất 
hướng về Bồ tát Quan Tự Tại thưa rằng, “Kính thưa Đại 
bồ tát, thiện nam thiện nữ nào phát chí nguyện hành trì 
Bát nhã ba la mật đa sâu xa, phải nên tu như thế nào?” 


Đại Bồ tát Quan Tự Tại đáp: “Xá Lợi Phất, thiện nam 
thiện nữ nào phát chí nguyện hành trì Bát nhã ba la mật 
đa sâu xa, phải thấy rõ điều này: đến cả năm uẫn cũng 
không có tự tánh. Sắc tức là không, không tức là sắc; 
không chẳng khác sắc, sắc chắng khác không. Tương tự 
như vậy, thọ tưởng hành thức cũng đều không có tự 
tánh”. Tôn giả Xá Lợi Phất, vì thế mà nói tất cả mọi hiện 
tượng đều là Không: không đặc tính; không sanh, không 
diệt; không dơ, không sạch; không thêm không bớt. 


Tôn giả Xá Lợi Phất, thế nên trong Không, không sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; không nhãn nhĩ tỹ thiệt thân ý”; 
không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp”; không nhãn 


Năm uấn, còn gọi là ngũ ấm, ngũ uân, là năm hợp thể: sắc thọ 
tưởng hành thức. 

“ HT Thích Trí Quang giải thích sắc thọ tưởng hành thức là sắc 
tướng, cảm giác, ân tượng, diễn biến tâm lý và chủ thức. Gọi chung 
là năm hợp thể hay năm uân. 

” nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Gọi chung là 
sáu căn. 

` Sắc thanh hương vị xúc pháp là hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị 
nếm, đối tượng của sự va chạm tiếp xúc và đối tượng của ý tưởng. 
Gọi chung là sáu trần. Sáu căn với sáu trần gọi chung là mười hai 
xứ. 


74 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


giới, không thức giới, cho đến không ý thức giới; không 

vô minh và sự diệt tận của vô minh”, cho đến không lão 
tử và sự diệt tận của lão tử" ; không khô tập diệt đạo" : 
không trí tuệ, không thủ đắc, và không cả sự không thủ 
đắc. 


Tôn giả Xá Lợi Phất, vì không thủ đắc nên Bồ tát y theo 
Bát nhã ba la mật đa, an trụ nơi đó. Vì tâm không 
chướng ngại nên không khiếp sợ, vượt thoát mê lầm, cứu 
cánh niết bàn. Phật đà cả ba thời gian vì y theo Bát nhã 
ba la mật đa sâu xa nên được vô thượng bồ đề. 

Do đó mà biết bài chú Bát nhã ba la mật đa - bài chú của 
đại trí tuệ, tối thượng, đồng bậc với tuyệt bậc, diệt trừ 
mọi khổ não - là bài chú chân thật, vì không hư ngụy. 
Chú Bát nhã ba la mật đa được tuyên thuyết như sau: 


TADHYATHA: GA TE GA TE PARAGATTE 
PARASAMGA TE BODHI SVAHA! 


[phát âm: Ta-đi-a-tha, ga-tê ga-tê pa-ra-ga-fÊ pa-rd-xăm- 
øa-tê bô-đi soa-ha] 


[phát âm theo kinh sách Việt Nam: Đát điệt tha, yết đế, yết 
đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đé, bô đề, tát bà ha. ] 


nhãn giới là lãnh vực của mắt, (ức giới là lãnh vực của thức, ý 
thức giới là lãnh vực của ý thức. Từ nhãn giới đến ý thức giới gọi 
chung là sáu giới. 

" vô minh là mê muội, là không biết, hoặc biết mà biết sai. 

' lão tử là già và chết. Từ vô minh đến lão tử là mười hai chỉ duyên 
khởi. 

* Khổ tập diệt đạo là khổ, nguyên nhân tạo khổ, sự tận diệt của khổ 
và con đường diệt khổ. Gọi chung là Tứ diệu đế. 


Chánh Văn Tâm Kinh 3 75 


[nghĩa: vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, vượt qua 
hoàn toàn, an trú trong giác ngộ. Ì 


Xá Lợi Phất, các vị Đại bồ tát hãy nên hành trì Bát nhã 
ba la mật đa theo đúng như vậy.” 


Bấy giò, đức Thế tôn từ chánh định trở ra, tán dương 
Đại bồ tát Quan Tự Tại, nói rằng: “Tốt lắm! Tốt lắm! 
thiện nam tử, đúng là như vậy, nên là như vậy. Đối với 
Bát nhã ba la mật đa, phải nên hành trì đúng như ông 
nói. Tu đúng như vậy thì chư Như lai sẽ đều hoan hÿ.” 
Nghe lời đức Thế tôn dạy, tôn giả Xá Lợi Phất, Đại bồ tát 
Quan Tự Tại cùng toàn thể chư thiên, nhân loại, a tu la 
và càn thát bà, tất cả đều hoan hỷ, tin tưởng, tiếp nhận 
và kính cần thực hành. 


76 


Chương 6 
Khai kinh 


HỆ KINH BÁT NHÃ 
Thường nghe nói Phật pháp có tất cả tám vạn bốn ngàn bộ 
kinh, tương đương với tám vạn bốn ngàn pháp môn Phật dạy 
để đáp ứng với trình độ sở thích đa dạng của chúng sinh. Hệ 
kinh Bát nhã, tiếng Phạn là Prajnaparamiia, là hệ kinh quan 
trọng hàng đầu trong kho tàng kinh điên Phật giáo. Hệ Bát nhã 
thuộc hệ kinh tiếng Phạn, và Tâm Kinh nằm trong hệ Bát nhã. 
Kinh thuộc hệ Bát nhã nhắn mạnh về hình ảnh của vị Bồ tát, 
mẫu người lý tưởng trong Phật giáo Đại thừa, là người mang 
chí nguyện giải thoát toàn thể chúng sinh. Hệ kinh Bát nhã 
phát triển phong phú ở nhiều nước, trong đó có Trung hoa và 
Tây Tạng; từ Trung hoa truyền sang các nước lân cận như 
Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam; từ Tây Tạng truyền sang 
Mông Cổ, các miền xuyên Hy Mã Lạp Sơn và nhiều vùng xứ 
Nga. Bất cứ ở đâu Tâm Kinh cũng giữ địa vị trọng yếu, thường 
được đọc tụng hàng ngày. 

Trong chương trình học tại các tu viện Phật giáo Tây Tạng, 
Bát nhã là một bộ môn rất quan trọng. Tăng sĩ phải bỏ ra trung 


bình từ năm đến bảy năm đê tu học kinh sách Bát nhã. Ngoài 


6. Khai Kinh 3 77 


ra còn phải học nhiều bộ luận về kinh Bát nhã. Có ít nhất là hai 
mươi mốt bộ luận của các cao tăng Ấn Độ được dịch sang 
Tạng ngữ và các bộ luận của các thầy Tây Tạng lại còn nhiều 
hơn vậy nữa. Hệ kinh Bát nhã là bộ môn tu học trọng yếu của 
cả bốn tông phái Mật tông là Nyingma, Sakya, Kagyu và 
GeluR'. 

Chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của kinh sách Bát nhã 
xuyên qua giai thoại của thầy Jamyansg Shepa, sống vào thế kỷ 
thứ mười tám, nồi tiếng là một học giả kiêm hành giả có chứng 
ngộ cao. Một hôm, có người đến thách thức vị thầy này, hỏi 
rằng: “Thầy nổi tiếng là người năm vững nghĩa lý kinh điển 
Bát nhã ba la mật đa. Vậy phải chăng sở học của thầy ở những 
lãnh vực khác, ví dụ như Trung quán, sút kém hơn?” Jamyang 
Shepa trả lời, Trung quán chính là nền tảng triết học của hệ 
kinh Bát nhã, nhận thức học là phương pháp tư duy, một 
phương tiện không thê thiếu trên con đường khai mở Trí Bát 
nhã Toàn hảo; Luật tạng" là nền tảng giới hạnh mà hành giả 
học Bát nhã phải gìn giữ; còn thế giới quan trong Luận tạng 
là trọng tâm của kinh điển Bát nhã. Qua câu trả lời đó, 
Jamyang Shepa khăng định răng Bát nhã ba la mật đa là nền 
tảng của mọi lãnh vực tu học khác [trong Phật giáo]. 

Nói chung, hệ Bát nhã bao gồm nhiều bộ kinh. Kinh Bát 





 Nyingma: Ninh Mã (Cô Mật Phái); Sakya: Tát ca (Lam Thổ Phái); 
Kagyu: Ca nhĩ cư (Hồng Mạo Phái), Geluk: Cách lỗ (Hoàng Mạo 
Phái). 

f Luật tạng: Vinaya. 

” Luận tạng: Abhidharma 


78 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


nhã dịch sang Tạng Ngữ được gọi chung là Mười Bảy Bộ Kinh 
Mẹ và Con. Tâm Kinh còn có tên là Hai Mươi Lăm Cáu Tụng 
về Bát Nhã Ba La Mật Đa, là một trong mười bảy bộ kinh nói 
trên. 

Tâm Kinh có nhiều dị bản. Như bản Hoa văn và bản Tạng 
văn không hoàn toàn giống nhau. Bản Hoa văn bắt đầu từ lúc 
Bồ tát Quan Tự Tại khởi nói về Tâm Kinh, còn bản Tạng văn 
thì có phần khai kinh, nêu ra nhiều chỉ tiết hơn về bối cảnh lúc 
Phật thuyết kinh. Ngoài ra, bản Hoa văn và Tạng văn cùng 
trình bày Bát nhã qua “bốn thành phần của tánh không”, trong 
khi bản tiếng Nhật nghe nói là trình bày Bát nhã qua “sáu 
thành phần của tánh không”. Ở đây, chúng ta giải thích theo 
bản Tâm Kinh Tạng văn. 

Theo truyền thống Tây Tạng, trước khi bắt đầu giảng về 
một giáo pháp tầm cỡ như Tâm Kinh, tôi cần nói rõ mình đã 
thọ nhận kinh này ra sao. Tôi được thọ nhận khẩu truyền bài 
kinh trọng yếu này, nhưng dòng truyền thừa của các luận giải 
Tâm Kinh ngày nay đã gián đoạn. Tuy vậy, dòng truyền thừa 
của nhiều bộ luận khác thuộc hệ Bát nhã đến nay vẫn còn, tôi 
đã nhận truyền thừa những bộ luận Ấy, ví dụ như bộ Bái Nhã 


Tám Ngàn Câu Tụng (Astasahasrika)'. 





'C òn gọi là Bá/ Nhã Bát Thiên Tụng. 


6. Khai Kinh 3 79 


TỰA ĐÈ VÀ TÁN DƯƠNG 

Phật mẫu Tôn kính, 

Trái tỉm của Bát nhã ba la mật đa. 

Phạn ngữ: Bhagavati Prajna Paramita Hridaya. 

Trước hết là tựa đề của kinh. Trong bản tiếng Tạng, tựa đề 
bằng chữ Phạn được chép rõ: Bhagavati Prajna Paramita 
Hridaya. Ghi rõ tựa đề chữ Phạn như vậy để chứng tỏ nguồn 
gốc đáng tin cậy của bài kinh. Điều này cũng nói lên lòng tôn 
kính vượt bực của người Tây Tạng đối với kinh sách dịch từ 
ngôn ngữ Ấn Độ cũng như đối với truyền thống Phật giáo Ân 
Độ. 

Phật giáo Tây Tạng bắt đầu từ khoảng thế kỷ thứ bảy. Vào 
lúc bấy giờ, quốc vương Tây Tạng tên Songtsen Gampo kết 
hôn cùng vị công chúa Trung hoa tên Wen-Ching. VỊ hoàng 
hậu này đã góp phần mang Phật giáo Trung hoa vào Tây Tạng. 
Tuy có ảnh hưởng của hoàng hậu Wen-Ching lên nền Phật 
giáo Tây Tạng, nhưng phải nói rằng Phật giáo Tây Tạng chủ 
yêu vẫn đến thăng từ Phật giáo Ấn Độ. 

Điều này chỉ cần nhìn vào kho kinh Tây Tạng là thấy rõ. 
Đại tạng kinh Tây Tạng bao gồm hơn một trăm bộ Kinh 
(Kangyur), toàn lời Phật dạy, cùng với hơn hai trăm bộ Luận 
(Tengyur) tập hợp những luận giải. Trong tổng số hơn ba trăm 
bộ vừa kinh vừa luận này, chỉ một số ít dịch từ gốc Hoa văn, 
nổi tiếng nhất là bộ kinh Giải Thâm Mật 
(Samdhinirmochanasufra). Ngoài ra cũng có một vài bộ thuộc 
Luật tạng, nói về giới luật xuất gia, dịch từ tiếng Pa-li. Ngoài 


một vài trường hợp riêng lẻ này ra, phần lớn kinh sách Tây 


80 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Tạng được dịch thắng từ tiếng Phạn. 

Theo các nhà học giả, kinh sách Tạng ngữ được dịch rất sát 
nguyên văn. Dần dà Tạng ngữ và Hoa ngữ trở thành hai ngôn 
ngữ chính, chuyên chở Phật giáo Đại thừa ra khỏi Ấn Độ, đến 
phô biến ở nhiều nơi, khai mở nhiều tông phái. Các tông phái 
Phật giáo vùng Đông Á xuất phát từ kho kinh điển tiếng Hán, 
còn Phật giáo Mông Cổ và Phật giáo ở các vùng xuyên Hy mã 
lạp sơn xuất phát từ kho kinh điền tiếng Tạng. Ngày nay Tạng 
ngữ vẫn là một trong những sinh ngữ chứa đựng kho tàng từ 
vựng phong phú có khả năng truyền đạt chính xác Phật giáo 
Bồ tát thừa. 

Tâm Kinh bản tiêng Tạng viết: “Trái tìm của Bát nhã ba 
la mật đa, đắng Bhavagati”. Chữ B8haga-vari liên quan đến 
khái niệm “mẹ”, vì các đẳng giác ngộ từ Bát nhã ba la mật đa 
sinh ra, nên Bát nhã cũng là mẹ của đắng giác ngộ. “Bát nhã 
ba la mật đa” là chủ đề của toàn bài kinh. Chữ “7rái tim” ngụ 
ý rằng trong số các bộ kinh thuộc hệ Bát nhã, bài kinh này là 
đỉnh cao - là giáo pháp cô đọng, thâu tóm toàn bộ tinh túy của 
hệ Bát nhã. Kinh này là chính trái tim của hệ Bát nhã. 

Trong bản Tâm Kinh tiếng Tạng, dịch giả tán dương Phật 
mẫu là Bát nhã ba la mật đa. Một thời gian sau bản dịch này, 
tập tục Tây Tạng thay đổi, triều đình ra lịnh cho các dịch giả 
khi dịch sách phải chọn lời tán dương theo đúng qui định. Làm 
như vậy để dễ dàng nhận diện bản dịch thuộc hệ kinh nào 


trong Tam tạng - A-fì-đạt-ma [Luận tạng], Kinh tạng, hay Luật 


6. Khai Kinh & 81 


tạng!. Nếu sách dịch thuộc về A-tì-đạt-ma, phần giáo thuyết 
tinh tế nói về tâm thức trong Phật giáo, lời tán đương phải 
dành cho ngài Văn Thù Sư Lợi, là Bồ tát hiện thân của Trí tuệ. 
Nếu sách dịch thuộc Kinh tạng, lời tán dương phải dành cho 
chư Phật chư Bồ tát. Nếu thuộc về Luật tạng, lời tán dương 
phải dành cho trí toàn giác của Phật đà. Nhờ qui định này mà 
sau đó rất đễ truy lại nguồn gốc kinh điền. 

Ngay sau lời tán đương của dịch giả, Tâm Kinh bản tiếng 
Tạng có thêm một dòng ngắn: “Phẩm thứ nhất”. Thường các 
phẩm kinh được đánh số thứ tự để tránh trường hợp thêm bớt 
xảy ra trong tương lai. Tâm Kinh là một bài kinh rất ngắn, dài 


chỉ hai mươi lăm câu, nên chỉ có một phâm. 


NGUÒN GÓC TÂM KINH 
Khởi đầu chính văn Tâm Kinh ghi lại bối cảnh khi Phật giảng 
Tâm Kinh. Nói cho thật chính xác, bối cảnh thuyết Tâm Kinh 
có hai: bối cảnh bình thường, nói về duyên khởi của Tâm 
Kinh; và bỗi cảnh phi thường, nói về cảnh giới chân thật của 
Tâm Kinh. Xét về bôi cảnh bình thường, lời kinh nói như sau: 
Tôi nghe như vầy: Một thời đức Thế tôn ở thành Vương 
xá trên đỉnh Linh thứu, cùng với rât nhiêu vị đại tỷ kheo 
và Đại bô tát. Vào lúc bây giờ đức Thê tôn nhập chánh 
định cảnh giới thậm thâm. 

Theo đó, ba yếu tố gọi là yếu ứổ tuyệt hảo đều được hội tụ 


đầy đủ trong bối cảnh của Tâm Kinh. Ba yêu tô này là: 1. đạo 





' Abhidharma, Sutra or Vinaya. 


82 + Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


sư tuyệt hảo, là đức Phật Thích Ca Mâu Ni; 2. người nghe 
tuyệt hảo, là các vị đại tỷ kheo và Đại bồ tát; 3. địa điểm tuyệt 
hảo, là đỉnh Linh thứu ở thành Vương xá. Câu “rất nhiều vị đại 
tỷ kheo” dành để chỉ vào thành phần Thánh tăng, ví dụ như 
các vị A la hán. 

Xét về bối cảnh phi thường, Tâm Kinh nói như sau: đức 
Thế tôn nhập chánh định cảnh giới thậm thâm. Ở đây chữ 
Bhagavan - đức Thế tôn - được dùng để chỉ đức Phật. Chữ 
Bhagavan tiêng Phạn nghĩa là đắng chiến thăng sức mạnh của 
phiền não, nói cách khác, chiến thắng bốn chướng ngại, gọi là 
bốn ma [tứ ma]: ma phiền não, ma ngũ ấm, ma chết và ma 
tham ái. 

Đức Thế tôn siêu thoát mọi chướng ngại, siêu thoát cả 
những tác động và giới hạn mà chướng ngại ấy gây ra. Nói 
tóm lại, tất cả mọi yêu tố án ngữ cái nhìn đúng như sự thật đều 
được loại bỏ. Nói “loại bỏ chướng ngại” thì chính xác hơn là 
nói “đạt tới trí tuệ”. Vì khả năng tự nhiên của tri thức con 
người là biết và hiêu, nên cứ hễ không còn chướng ngại ngăn 
che tầm hoạt động của tri thức, tri thức tự nhiên sẽ hiển hiện 
tròn đầy. Trạng thái trong sáng tròn đây này là Trí-biết-tất-cả, 
là trí toàn giác. Nói cách khác, một trong những tính chất đặc 
biệt của trí toàn giác là cùng một lúc có thể nhận thức được 
vừa Chân đề vừa Tục đề, trong khi đó, nếu chưa giác ngộ hoàn 
toàn, dù vẫn có khả năng trực chứng Chân để và Tục đề, 


nhưng không thể cùng lúc, mà phải xen kẻ, từ thời điểm trước 





' phiên não ma, ngũ âm ma, tử ma, thiên ma. 


6. Khai Kinh 3 83 


sang thời điểm sau, chuyền từ Chân đề sang Tục đề, và ngược 
lại. 

Tiếp theo, Tâm Kinh cho biết Phật nhập chánh định cảnh 
giới thậm thâm. “Thậm thâm” ở đây dùng đề chỉ tánh không, 
cũng có khi được gọi là “Như”, là “sự vật đúng như vậy”, 
Tánh không được gọi là thậm thâm, vì muốn chứng tánh 
không, phải có trí thâm nhập sâu xa. Đây là lãnh vực mà trí 


thông minh của người bình thường không thê với tới. 


NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC 

Đức Phật là người đạt tuệ giác vô thượng, siêu việt phiền não 
chướng ngại, thành tựu mọi địa vị giác ngộ. Đức Phật như vậy 
là biểu hiện của Bát nhã ba la mật đa. Bát nhã ba la mật đa là 
chánh pháp, được thê hiện qua thành tựu của Diệt để (chấm 
dứt toàn diện khổ đau) và của Đạo đề (con đường dẫn đến sự 
diệt khổ). 

Đã biết quí trọng thành tựu của chánh pháp, quí trọng giác 
ngộ viên mãn, thì cũng nên quí trọng các nhân tô và duyên tố 
dẫn đến giác ngộ. Nhân duyên của giác ngộ có khi thâm thúy 
siêu nhiên, như ba yếu tô toàn hảo vừa nói trước đây, cũng có 
khi đơn giản bình thường, ví dụ như Phật thường sửa lại chỗ 
ngồi trước khi giảng về Bát nhã. Hoặc như trong nhiều bộ kinh 
chúng ta thấy, khi Phật sắp thuyết pháp, các vị tỷ kheo xếp y 
ảo chồng lên nhau, thành tòa cao mời Phật ngồi. Thái độ tôn 





' Anh ngữ: suchness. 
" Anh ngữ: things Just as they are. 


84 # Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


kính đó, nói cho cùng, không phải là tôn kính cá nhân một 
người, mà là tôn kính giáo pháp. Vị thầy là hiện thân, là biểu 
hiện của giáo pháp ấy. Đây là điểm trọng yếu, Phật tử cần hiểu 
cho thật rõ. 

Theo truyền thống Tây Tạng, vị thầy giảng pháp được mời 
ngôi trên pháp đàn, là một tòa ngai cao. Làm như vậy không 
phải vì bản thân vị thầy cao siêu tôn quí, mà chính vì pháp sắp 
được thuyết đáng được suy tôn. Vì lý do này, theo tập tục Tây 
Tạng, vị thầy trước khi ngồi, thường quì lạy ngai báu ba lạy. 
Lên ngai rồi, thầy thường tụng vài câu kinh, nhắc nhở tính chất 
vô thường của sự vật. Làm như vậy có hai lợi ích, một là giúp 
người giảng và người nghe nhớ rằng chính giáo pháp mới là 
điều đáng tôn kính, hai là để ngăn chận mọi khuynh hướng 
kiêu ngạo nơi vị thầy. Đồng thời, pháp đàn cùng tất cả mọi 
nghi lễ kèm theo cũng để nhắc vị thầy phải vượt lên trên tất cả 
mọi tâm lý ô nhiễm có thê vướng phải trong khi giảng pháp. 

Kiêu ngạo là điều khó tránh. Các thầy ở Tây Tạng có khi 
tranh chấp nhau chỉ vì chiếc ghế ngồi. Thậm chí Tây Tạng có 
riêng một câu tục ngữ nói về “chứng pháp đàn”! Trong hồi ký 
của đức Đalai Lama đời thứ năm, có một đoạn kể về các buổi 
thuyết pháp của ngài. Ban tổ chức vì biết được “chứng pháp 
đàn” nên cố gắng thu xếp sao cho tất cả mọi chiếc ngai đều 
cao bằng nhau. Dù vậy, một số thị giả thông minh vẫn nghĩ ra 
cách lót thêm vài phiến đá dưới tọa cụ của thầy mình, thành ra 
pháp đàn tuy bằng nhau mà các thầy vẫn có người ngồi cao 
ngồi thấp. Nhiều Phật tử vì không năm được nội dung của Phật 


pháp nên đánh giá trình độ chứng ngộ của các thầy qua những 


6. Khai Kinh 3 85 


tiêu chuẩn rất vu vơ: đo chiều cao ghế thầy ngồi, đếm xe thầy 
có mấy ngựa - nhiều ngựa chắc chắn chứng ngộ phải cao, quên 
mắt rằng xe của một tướng cướp cũng có khi có rất nhiều 
ngựa. 

Đương nhiên, muốn đánh giá trình độ của thầy thì phải xét 
khả năng tâm linh, công phu tu hành và trình độ chứng ngộ 
chứ không thê xét theo hình tướng bên ngoài. Nếu chịu khó ôn 
lại lịch sử Phật giáo Tây Tạng, sẽ thấy có nhiều vị đạo sư mức 
độ tu chứng cực kỳ cao, ví dụ ngài Milarepa, nhưng lại hoàn 
toàn không có tài sản gì cả, nhìn bề ngoài không khác gì tên ăn 
mày. Hay như thầy Dromtönpa của dòng Kadampa, một vị 
thầy cao trọng, sống đời du mục tầm thường. Gần đây hơn, 
vào thế kỷ hai mươi, chúng ta có những vị như thầy Dza Patrul 
Rinpoche dòng Nyingma [Cổ Mật], hình dáng bên ngoài trông 
rất tầm thường, y hệt gã lang thang. Những vị thầy chân chính 
này đáng dấp bên ngoài không có vẻ gì cao siêu đặc biệt cả. 

Ở Tây Tạng lại có chuyện mũ mão, cũng là một ví dụ điển 
hình cho bịnh chấp hình thức. Quí vị chắc đã từng nghe qua 
danh từ “phái mũ vàng” [hoàng mạo phái], hay “phái mũ đỏ” 
[hồng mạo phái]. Đức Bồn sư của chúng ta là Phật Thích Ca 
Mâu NI, dĩ nhiên không đội mũ. Còn như ngài Long Thọ hay 
ngài Vô Trước, dù Tây Tạng luôn vẽ các thầy đội mũ, nhưng 
điều này chưa chắc đã đúng với sự thật. Ở Tây Tạng có một lý 
do rất chính đáng để phải đội mũ: trời lạnh! Nhất là các thầy 
lại không có tóc, chiếc mũ trở nên rất hữu dụng. Nhưng người 
Tây Tạng lại làm hơi quá, chế tạo mũ mão với đủ loại kiểu cọ 


kích thước, đến nỗi lây cả chiêc mũ đội đê nhận diện tông 


86 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


phái. Theo tôi, đây thật là một điều bất hạnh. 

Quan trọng nhất, là phải biết nắm lấy cốt tủy lời Phật dạy, 
phải hiểu rõ lời dạy của các vị cao tăng Ấn Độ ngày xưa ở học 
viện Na-lan-đà. Thước đo chân chính xác định giá trị của bất 
cứ lời dạy nào, phải là xét xem lời giảng ấy có khả năng giải 
thoát khổ đau luân hồi hay không. Xét thầy thì phải xét từ 
quan niệm triết lý, từ tác phong giới hạnh, và xem phương 
pháp tu chỉ quán của thầy có phù hợp với lời dạy của Phật 
Thích Ca Mâu Ni và của các vị cao tăng Ấn Độ hay không. Đó 
mới là điều quan trọng. Nghi lễ bên ngoài như trống, kèn, y áo, 
múa lễ, dù vẫn có ý nghĩa riêng trong đời sống tôn giáo, tuy 
vậy ý nghĩa thâm diệu nhất của Phật giáo thật sự nằm ở đâu, 
đó mới chính là điều Phật tử cần nằm vững. 

Điều này đặc biệt quan trọng khi Phật giáo du nhập sang 
các nước Âu Tây. Nếu lạc mất ý nghĩa chân chính của lời Phật 
dạy, Phật tử Tây phương có nguy cơ thay vì nhìn vào tâm của 
mình lại chạy theo khía cạnh lầm lạc của văn hóa Phật giáo 
Tây Tạng, với lắm lễ nghĩ rắc rỗi, lắm khí cụ rườm rà. Hiện 
nay có rất nhiều triệu chứng cho thấy điều này đã xảy ra. Có 
nhiều người khoác mũ mão y áo kỳ quái, rồi tự xưng mình là 
đẳng đạo sư. Thật là điều đáng buồn. 

Xin cho tôi nêu lên một ví dụ khác. Gần đây tôi có ghé 
thăm Đức quốc, các vị thí chủ có chuẩn bị sẵn một tắm tranh 
thờ, treo trong phòng khách sạn nơi tôi đến. Tắm tranh vẽ hình 
đức Quan Tự Tại, nho nhỏ bên dưới là hình một vị thầy xuất 
gia. Dĩ nhiên, vẽ hình người xuất gia bên đưới Bồ tát Quan Tự 


Tại là điều hợp lý nếu vị thầy ấy, nói giả dụ, đang cúng dường 


6. Khai Kinh 3 87 


Mạn đà la cho Bồ tát Quan Tự Tại hay đang ngồi kiết già. 
Nhưng ở đây không phải vậy, vị thầy trong hình lại đang đánh 
trống thổi kèn, ngay bên cạnh có thêm một cư sĩ đang bưng 
loại tô dành đề cúng bái thần linh. Đây là điều tuyệt đối không 
thể chấp nhận được. Ở Tây Tạng, người ta thờ thần linh là để 
cầu xin những điều thuộc phạm vi thế tục. Về sau tôi được biết 
vị họa sĩ vẽ tấm tranh đó là người Tây phương. Có lẽ ông ta đã 
vẽ theo những gì ông ta tưởng là “Phật giáo Tây Tạng”, hoặc 
cũng có thê ông ta cho rằng Bồ tát Quan Tự Tại chỉ là một loại 
thần linh thế tục, nhưng rõ ràng ông ta đã không nắm được nội 
dung của tất cả những biêu tượng ấy. 

Đánh giá lầm lẫn như vậy không chỉ là chứng bệnh của 
người Tây phương. Ví dụ như ở Tây Tạng, khi chúng ta vào tu 
viện, bước lên đại điện, thông thường sẽ thấy một tắm tranh 
lớn vẽ hình Phật Thích Ca treo ngay giữa chánh điện. Đương 
nhiên phải vậy. Đối với Phật tử, Phật Thích Ca là đắng đạo sư 
chỉ con đường giác ngộ. Vì vậy, Phật tử phải cố gắng ký thác 
trọn vẹn tinh thần của mình cho đức Phật Thích Ca. Nếu cần 
phải biết sợ, tỉ dụ sợ quả xấu đến từ nghiệp xấu, thì nỗi sợ này 
phải xuất phát từ lòng tôn kính đức Phật và tôn kính lời dạy về 
nhân quả của Phật. Nhưng thực tế thường không được như 
vậy. Ở chùa Phật tử thường đảnh lễ Phật nhanh nhanh, cúi đầu 
cụng vào tranh Phật một cái, rồi rón rén bước qua căn phòng 
nhỏ và tối ở một góc, nơi thờ cúng các vị thần hộ pháp. Mỗi tu 


viện đều có thần hộ pháp riêng, vẽ dưới dạng hung nộ. Người 





' Anh ngữ: Protector 


88 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Tây Tạng khi vào căn phòng ấy, họ nói chuyện thì thầm, đầy 
vẻ kính nề, thậm chí còn tỏ vẻ khiếp sợ thần hộ pháp. Nếu có 
cúng dường, họ thường cúng dường vị thần ấy hơn là cúng 
dường Phật Thích Ca nơi đại điện. 

Trong phòng thờ thần hộ pháp, có một vị sư quán xuyên 
mọi nghỉ lễ cúng nước, thường là trà và rượu. Nghe nói ở Tây 
Tạng có một thầy chuyên lo việc rót nước cúng thần. Vị sư này 
hói đầu, ít lâu sau tự dưng tóc mọc. Ngươi khác hỏi “sao bây 
giờ lại có tóc?”, sư trả lời “tôi không rõ lắm, nhưng cứ mỗi lần 
cúng nước xong mấy giọt rớt lên tay tôi xoa hết lên đầu.” Cho 
nên vị nào hói đầu muốn có tóc, có thể đây là một giải pháp 
tốt! 

Điều quan trọng nhất cho tất cả chúng ta, kê cả chính tôi, là 
nếu đã tự xem mình là người noi theo gót chân Phật thì phải 
luôn tự xét chính mình, tự xét tâm nguyện của mình, và phải 
luôn giữ gìn nguyện vọng muốn giải thoát tất cả mọi người 
mọi loài ra khỏi khổ nạn luân hồi. Đây là một thử thách lớn 
cho tôi, đứng trên cương vị người lãnh đạo của cả hai lãnh vực 
chính trị và tôn giáo. Mặc dù kết hợp quyền năng chính trị và 
tôn giáo trong quá khứ đã mang lại nhiều lợi ích cho dân tộc 
Tây Tạng, nhưng hệ thống này cũng có lắm khuyết điểm, 
mang lại thật nhiều lầm lẫn khổ đau. Ngay như chính tôi đây, 
lúc ngồi trên tòa cao thuyết pháp, ít khi nào lòng kiêu ngạo còn 
dấy lên. Thế nhưng nếu không tự kiểm soát chặt chẽ tư tưởng 
của chính mình, những hơn thua thế tục vẫn có thể dấy lên ở 
một góc nào đó trong tâm thức. Ví dụ tôi có thê cảm thấy vui 


khi có ai khen bài giảng hay, hay cảm thấy bức rức khi có 


6. Khai Kinh 3 89 


người chỉ trích. Đó là những chao động thế tục. Muốn tu đúng 
theo Phật pháp, phải làm sao cho tâm nguyện và ý chí không 
còn bị tác động bởi tám điều mà các thầy Tây Tạng gọi là Tám 
mối bận tâm thế tục [bát phong] (13). 

Ngồi trên tòa cao với quyền bính chính trị trong tay là điều 
rất quyền rũ. Thận trọng đến đâu cũng không đủ. Chúng ta cần 
nhớ tấm gương của Phật Thích Ca, chẳng có chút quyền bính 
thế tục nào cả. Khi Tâm Kinh bắt đầu, Phật chỉ giản dị ngồi 


xuông, và nhập định. 


90 


Chương 7 
Nhập Bồ tát đạo 


BỎ TÁT QUAN TỰ TẠI 

Tâm Kinh tiếp tục như sau: 

Cũng vào lúc bấy giờ, Đại bồ tát Quan Tự Tại thâm nhập 
pháp tu Bát nhã ba la mật đa sâu xa, thầy năm uân đêu 
không tự tánh. 

Sau Phật, 7âm Kinh dẫn chúng ta đến gặp Bồ tát Quan Tự 
Tại. Tiếng Tây Tạng gọi Bồ /át là jangchub sempa. Jangchub 
(Phạn: bođh;), có nghĩa là “giác ngộ”, và sempa (Phạn: saffv4), 
có nghĩa là “anh hùng” hay “người”. Gộp chung lại thì từ 
Jangchub sempa có nghĩa là “vị anh hùng giác ngộ”. Trong 
chữ jangchub — “giác ngộ” — âm đầu tiên là jzng ứng vào sự 
chiến thắng đoạn diệt mọi sức mạnh chướng ngại, còn âm thứ 
nhì, chub, có nghĩa là thành tựu trí tuệ viên mãn. Chữ sempa là 
“anh hùng” thì ứng vào lòng đại từ đại bi của Bồ tát. Thường 
nói Bồ tát là người vì có đại bi nên lúc nào cũng quan tâm lo 
lắng đến chúng sinh, luôn mong mỏi chúng sinh được yên vui 
an lạc, mang cả thân mạng mình ra để gìn giữ sự yên vui an 


lạc đó. Như vậy, danh từ Øồ /á ứng vào người vì đại bi thương 


7. Nhập Bồ Tát Đạo #& 91 


tất cả chúng sinh nên vận dụng trí tuệ để đũng mãnh hướng về 
giác ngộ. Ngay trong danh từ “Bồ tát” đã gom đầy đủ mọi đức 
tính BI Trí Dũng của một người mang tâm nguyện vị tha vô 
lượng. 

Vị Bồ tát được nói đến trong Tâm Kinh là Bồ tát Quan Tự 
Tại", tiếng Tây Tạng gọi là Chenrezig. Chữ Chenrezig có nghĩa 
là vị Bồ tát đầy lòng từ bi, tâm không bao giờ lìa chúng sinh, 
luôn luôn nâng đỡ chúng sinh với tất cả tắm lòng quan tâm lo 
lắng. Vị Bồ tát này còn được gọi là Lokhesvara (Tạng: Jigfen 
Wangchug), có nghĩa là “vị thầy giác ngộ của thế giới”. Trong 
Tâm Kinh, đức Quan Tự Tại hiện thân làm Bồ tát địa thứ 
mười (14). 

Tâm Kinh tiếp tục với câu: “đại Bồ tát thâm nhập pháp 
tu Bát nhã ba la mật đa sâu xa” Câu này có nghĩa là Bồ tát 
Quan Tự Tại thấy được phương pháp hành trì Bát nhã ba la 
mật đa. Câu tiếp theo giải thích phương pháp nói trên là gì: 
“thấy năm uẫn đều không tự tánh.” Đây chính là nội dung 
của phương pháp hành trì Bát nhã ba la mật đa. 

Nói chung, kinh điển Phật giáo có ba loại chính: kinh do 
chính Phật thuyết, kinh do Bồ tát hay đệ tử thanh văn thay mặt 
Phật thuyết, và kinh do Phật gia trì cho Bồ tát hay đệ tử thanh 
văn thuyết. Mặc dù phần khai kinh của Tâm Kinh phù hợp với 
loại kinh thứ nhì, nhưng chính văn Tâm Kinh lại thuộc về loại 


! Danh hiệu đức Avalokiteshvara, ngài La Thập dịch Quang Thế 

Âm, ngài Pháp Hộ dịch Quan Thế Âm, ngài Huyền Tráng dịch Quan 
Tự Tại (HT Thích Trí Quang, Pháp Hoa Dịch Giải, phẩm Phổ Môn). 
Ở đây chọn danh hiệu do ngài Huyền Tráng dịch. 


92 + Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


kinh thứ ba. Điều này được chứng minh rõ ràng trong câu kế 
tiếp: Dựa vào lực gia trì của Phật, tôn giả Xá Lợi Phất 
hướng về Bồ tát Quan Tự Tại thưa rằng: “Kính thưa Đại 
bồ tát, thiện nam thiện nữ nào phát chí nguyện hành trì 
Bát nhã ba la mật đa sâu xa, phải nên tu như thế nào?” 
Tôn giả Xá Lợi Phất là một trong hai đại đệ tử của Phật và 
là người mà Phật đã từng tán dương là thông hiểu tánh không 
bậc nhất trong hàng đệ tử thanh văn. Tuy vậy, ở đây nên hiểu 
tôn giả Xá Lợi Phất là một vị Bồ tát cao trọng, không phải chỉ 
là đệ tử thanh văn. Lời kinh ghi rõ Phật không trực tiếp thuyết 
pháp, mà ngồi nhập chánh định cảnh giới thậm thâm”. Tuy vậy 
Phật vẫn từ trong chánh định truyền lực gia trì cho Bồ tát Quan 
Tự Tại và tôn giả Xá Lợi Phát đối đáp với nhau, từ đối đáp này 
mà thành Tâm Kinh. Câu hỏi của tôn giả Xá Lợi Phất là điểm 


khởi đầu của lời giảng về Bát nhã ba la mật đa. 


THIỆN NAM THIỆN NỮ 
Lời kinh nói rằng: “tôn giả Xá Lợi Phất hướng về Bồ tát 
Quan Tự Tại thưa rằng: “Kính thưa Đại bồ tát, thiện nam 
thiện nữ nào phát chí nguyện hành trì Bát nhã ba la mật 
đa sâu xa, phải nên tu như thế nào??? “Thiện nam thiện nữ” 
theo sát nguyên văn là những đứa con trai gái của dòng giống 
Phật (TIb. z¡/ø), của gia đình Phật. Danh từ thiện nam thiện nữ 
thường được dùng để chỉ người đã chứng Phật tánh, đã thấy 
được khả năng giác ngộ sẵn có trong mình. 

Tuy vậy, chữ “thiện nam thiện nữ” dùng ở đây có liên quan 


đên ba loại người tương ứng với ba quả vị giác ngộ khác nhau, 


7. Nhập Bồ Tát Đạo & 93 


đó là giác ngộ thanh văn, độc giác, và Phật. Thiện nam thiện 
nữ ở đây ứng vào người có khuynh hướng muốn bước vào con 
đường của Bồ tát, hướng đến quả vị Phật. Muốn có được 
khuynh hướng như vậy, cần phải phát khởi tâm đại bi. 

Vậy đối tượng của Tâm Kinh là những người hướng về 
pháp tu hạnh toàn hảo [hạnh ba la mật] (15). Đây là nội dung 
hành trì của Bồ tát, của người vì lòng từ bi mãnh liệt mà phát 
khởi tâm nguyện thiết tha muốn giải thoát tất cả chúng sinh ra 
khỏi khổ não. Lòng từ bi mãnh liệt này khiến trái tim mềm lại 
và đánh thức khuynh hướng Bồ tát đạo. “Thiện nam và thiện 
nữ” là những người đã phát khởi lòng đại từ bị và đã đánh thức 
tâm Đại thừa. 

Ngoài ra, “thiện nam thiện nữ” Tâm Kinh nói đến còn có 
thêm một ý nghĩa quan trọng mà hành giả học đời nay nên ghi 
nhớ, đó là khi nói về Bát nhã ba la mật đa, không kể nam hay 
nữ, tất cả đều có khả năng tu hành và chứng ngộ ngang nhau. 
Điều này đúng cho tất cả những điểm trọng yếu trong Phật 
đạo. Nói ví dụ, thử nhìn lại phần giáo pháp liên quan đến giới 
hạnh và giới luật của người xuất gia, cực kỳ quan trọng đối với 
sự tồn tại của Phật pháp. Thường nói Giới luật còn thì Phật 
pháp còn, Giới luật mất thì Phật pháp mắt (16). Nếu chúng ta 
chịu khó phân tích kỹ phần giáo pháp liên quan đến giới hạnh, 
giới luật và sự trì giới của người xuất gia, sẽ thấy nam nữ đều 
có cơ hội tu như nhau. Giới luật cho phép nam nữ xuất gia, 
nam thọ giới tỷ kheo, nữ thọ giới tỷ kheo ni. Xét về chính các 
giới được thọ, giới tỷ kheo và giới tỷ kheo ni ngang nhau, 


không từng nghe nói có bên nào cao hơn bên nào. Có lẽ vì ảnh 


94 # Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


hưởng của nền văn hóa Ấn Độ cổ nên tỷ kheo thường được 
xem trọng hơn tỷ kheo mi, chứ xét theo giới luật thì giới tỷ 
kheo tuyệt đối không cao hơn giới tỷ kheo ni. 

Tôi cảm thấy ngay từ căn bản, giáo lý của Phật không kỳ thị 
phái tính, vì vậy Giới nào chịu ảnh hưởng của tập tục xã hội, 
phản ánh thái độ thiên vị nam nữ, đều nên xét lại. Có thể có 
chỗ nên thay đổi. Nói ví dụ, truyền thống xuất gia Tây Tạng 
được dựa vào bộ Giới luật Mfulasarvastivada. Theo truyền 
thống này, nghỉ lễ truyền giới tỷ kheo ni đòi hỏi sự hiện diện 
của cả hai thành phần tỷ kheo và tỷ kheo ni. Nhưng dòng tỷ 
kheo ni ngày nay đã gián đoạn, vậy nếu Phật giáo Tây Tạng 
không thay đổi, phụ nữ sẽ không thê thọ giới tỷ kheo ni (17). 

Tôi rất thông cảm với những người muốn cải tiến sự thiếu 
công bằng này. Tuy vậy, Giới luật xuất gia chỉ có thể sửa đôi 
bằng cách cùng nhau thảo luận, cân nhắc. Đây không phải là 
lãnh vực mà cá nhân một người có thể tự tiện quyết định. Hơn 
nữa, Giới luật là chung cho nhiều tông phái Phật giáo, bao 
gồm cả Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo 
Trung hoa, vì vậy nêu muốn thay đổi, bắt buộc phải hội ý các 
tông phái Phật giáo khác. Chỉ khi nào Tăng đoàn của tất cả 
mọi truyền thống cùng bỏ thời gian nghiên cứu Giới luật trong 
truyền thống riêng của mình, rồi ngồi lại cùng nhau xác định 
rõ ràng đâu là phần cốt tủy của Giới luật, đâu là ngoại lệ, bấy 
giờ mới có thê đi đến quyết định chung cho việc sửa đôi Giới 
luật phù hợp với thời gian và bối cảnh văn hóa mới. Vấn đề 
này cực kỳ hệ trọng, không thể hành động khinh xuất. 


7. Nhập Bồ Tát Đạo 95 


PHẬT TÁNH 

Như đã nói trong phần trên, cụm từ “thiện nam thiện nữ” trong 
Tâm Kinh dùng để chỉ những người phát khởi chí nguyện bước 
theo đường đi của Bồ tát. Chữ ránh, (Phạn: gorra) trong kinh 
điển Đại Thừa không cùng nghĩa với chữ ánh ngoài Đại thừa. 
Kinh điển ngoài Đại thừa dùng chữ ránh để chỉ thiện căn tu 
tập, ví dụ như tâm ít muốn, biết đủ. Còn kinh điển Đại thừa 
dùng chữ Zđn¡ để chỉ chân tánh của chúng sinh, còn gọi là 
Phật tánh. 

Ngay trong Đại thừa, chữ Phậ/ zánh cũng có nhiều nghĩa 
khác nhau. Duy thức tông giải thích Phái tánh là bản tâm 
thanh tịnh. Tâm này nếu ở trong trạng thái nguyên thủy thì gọi 
là Phật tánh “sẵn có”, còn nếu đã thức tỉnh thì gọi là Phật tánh 
“viên thành”. Phật tánh sẵn có còn được gọi là  tánh niết 
bàn", hay là / tánh giải thoát”, vì sẵn có trong mỗi người. Vì 
có bản tánh niết bàn, nên ô nhiễm án ngữ niết bàn không thuộc 
về Tâm, nhờ vậy mới có thể giác ngộ. Trung quán định nghĩa 
Phật tánh khác với Duy thức. Theo Trung quán, Phật tánh 
được định nghĩa bằng tánh không, đặc biệt là Tâm không có tự 
tánh. Điều này còn được gọi là tự tánh Chân Như của Tâm. 


THẬT TƯỚNG CỦA SỰ VẬT 


Tiếp theo câu hỏi của tôn giả Xá Lợi Phất là phần chuyền tiếp 


_Ít muốn, biết đủ là thiểu dục tri túc. 
_ Anh ngữ: natural nirvana. Còn được gọi là tánh tịnh niết bàn. 
” Anh ngữ: natural liberation. 


96 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 

giữa câu hỏi và câu trả lời: 

Đại Bồ tát Quan Tự Tại đáp: “Xá Lợi Phất, thiện nam 
thiện nữ nào phát chí nguyện hành trì Bát nhã ba la mật 
đa sâu xa, phải thây rõ điều này: đên cả năm uân cũng 
không có tự tánh. Sắc tức là không, không tức là sắc. 
Không chăng khác sắc, sắc chắng khác không. Tương tự 
như vậy, thọ tưởng hành thức [cảm giác, ân tượng, diễn 
biên tâm lý, chủ thức] cũng đêu không tự tánh.” 

Bồ tát Quan Tự Tại tóm lược 7m Kinh, sau đó khai triển 
rộng ra. Ở đây tôi xin giải thích phần hiển nghĩa của Tâm Kinh 
nói về tánh không. Sau đó, khi nói đến mật chú Tâm Kinh, tôi 
sẽ giải thích phần mật nghĩa, liên quan đến các giai đoạn hành 
trì tuệ giác tánh không. 

Bồ tát Quan Tự Tại tóm lược 7âm Kinh như sau: thiện nam 
thiện nữ phải thấy một cách trực tiếp, chính xác, và thường 
xuyên, rằng “đến cả năm uẫn cũng không có tự tánh.” Chữ 
“cả” ở đây có nghĩa là thuyết tánh không này còn bao gồm 
nhiều hiện tượng khác. Năm uẩn! (tiếng Phạn gọi là skhandha) 
là những hợp thể tâm lý và vật lý kết thành một cá nhân. Vì 
năm uẫn không có tự tánh, nên chủ thể cá nhân con người do 
năm uấn hợp thành cũng không có tự tánh. Và vì cái “tôi”, cá 
nhân một người, không có tự tánh, nên tất cả những gì "của 
tôi" cũng không có tự tánh. Nói cách khác, không những cái 
tôi - cái làm chủ thân tâm - vốn không có tự tánh, mà ngay cả 


tập hợp tâm lý và vật lý - cái bị làm chủ - cũng không có tự 





' Còn gọi là ngũ uân, ngũ âm. 


7. Nhập Bồ Tát Đạo # 97 


tánh. 

Vậy tất cả mọi hiện tượng do yếu tố kết hợp [pháp hữu vi] 
đều không có tự tánh. Vì tất cả mọi hiện tượng do yếu tố kết 
hợp đều không có tự tánh, nên tất cả các hiện tượng không do 
yếu tố kết hợp [pháp vô vi] cũng đều không có tự tánh. Vậy 
không những chúng sinh vướng kẹt trong luân hồi đều không 
có tự tánh, mà ngay cả Phật đà cũng không có tự tánh. Và cuối 
cùng, đây mới là điều hệ trọng nhất, ngay chính tánh không, 
cũng không có tự tánh. 

Khi đi vào chuỗi phủ định liên tục như vậy, rất dễ đi đến 
kết luận sai lầm là thật sự không có gì hiện hữu. Nếu hiểu rõ 
về tánh không, sẽ thấy tánh không thật ra không phải là không 
có gì hiện hữu. Tôi hy vọng quí vị đã bắt đầu thấy như vậy. Ý 
nghĩa này rất vi tế, các tông phái Phật giáo đưa ra nhiều kiến 
giải khác nhau. Phật giáo phủ nhận khái nệm ngãi, tuy vậy, có 
tông phái chỉ công nhận con người vô ngã [nhân vô ngã|, chứ 
không công nhận hiện tượng vô ngã [pháp vô ngãi|. Trong 
những tông phái công nhận hiện tượng vô ngã, có tông phái 
nói chỉ một số hiện tượng là vô ngã, lại có tông phái lại nói tất 
cả mọi hiện tượng đều vô ngã. Rồi trong số những tông phái 
nói tất cả mọi hiện tượng đều vô ngã, có tông phái phủ nhận tự 
tánh ngay cả trên lãnh vực của Tục đế, trong khi có trường 
phái lại chấp nhận một vài khái nệm qui ước về tự tánh. 

Những kiến giải khác biệt này đương nhiên dẫn đến nhiều 


tranh luận sôi nôi, chúng ta sẽ có dịp nhắc đên trong phân tiêp 





' ngã: atman. 


98 + Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


theo. Hiện giờ tôi chỉ muôn nhân mạnh một điêm: khi Bô tát 
Quan Tự Tại nói với ngài Xá Lợi Phât răng đên cả năm uân 
cũng không có tự tánh, câu nói này hoàn toàn không có nghĩa 


là năm uân không hiện hữu. 


99 


Chương 8 
Nội dung thuyết vô ngã 


TÂM BỎ ĐÈ CỨU CÁNH 

Bây giờ trở lại phần đầu của Tâm Kinh, khi đức Phật nhập 
chánh định cảnh giới thậm thâm, và Bồ tát Quan Tự Tại thâm 
nhập Bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thông thường câu “cảnh 
giới thậm thâm” được dùng đề nói về hạnh Bồ tát, thể hiện qua 
Sáu hạnh Toàn hảo'. Nhưng ở đây, câu này đặc biệt ứng vào 
hạnh thứ sáu là Bát nhã ba la mật đa, tiếng Phạn là 
prajnaparamitaf. Trong Tâm Kinh, “Bát nhã ba la mật đa” có 
nghĩa là trực chứng tánh không, không qua trung gian nào cả. 
Điều này cũng có khi được gọi là “tâm bồ đề cứu cánh”””, Đây 
không phải chỉ đơn thuần là trực chứng tánh không, mà phải là 
trực chứng tánh không hợp nhất với tâm bồ đề. Khi trí tuệ và 
phương tiện hợp nhất được như vậy, hành giả bước vào địa thứ 


nhất trong mười địa Bồ tát”. 





' Còn gọi là lục độ, hay sáu hạnh ba la mật. 

: PraJnaparamtta: dịch âm là Bát nhã ba la mật đa, dịch nghĩa là Tuệ 
Giác Toàn Hảo. 

" Còn gọi là tâm bồ đề tuyệt đối. Anh ngữ: ultimate Bodhicitta. 

* trí tuệ và phương tiện nói ở đây là trí bát nhã và tâm bồ đề. 


100 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Tầm quan trọng của tâm bồ đề nói bao nhiêu cũng không 
cùng. Đây không chỉ là lực đẩy ở bước khởi đầu, mà còn là 
yêu tố bố xung hỗ trợ trong mọi giai đoạn trên đường tu giác 
ngộ. Tâm bồ đề có hai phần, vừa nguyện độ thoát chúng sinh, 
vừa nguyện giác ngộ thành Phật, vì thành Phật rồi mới thật sự 
có khả năng độ thoát người khác. 


THUYÉT VÔ NGÃ 

Chúng ta vừa đọc xong lời trình bày tóm lược của Bồ tát Quan 
Tự Tại về tánh không. Qua đó có thể biết được người tu Bát 
nhã ba la mật đa “phải thấy rõ điều này: đến cả năm uẫn 
cũng không có tự tánh”. Chương trước chúng ta có nói qua 
về mối liên hệ giữa năm uân và khái niệm về ngã. Ở đây sẽ 
riêng nói rõ hơn về khái niệm ngã. Nhiều trường phái triết lý 
phát triển từ thời Ấn Độ cô đã chiêm nghiệm về thực chất và 
hiện hữu của ngã, tất cả đều nhấn mạnh vào tầm quan trọng 
của vấn đề này, nhất là về mối tương quan giữa ngã và nhân 
quả. 

Như tôi thường nói, ai cũng muốn đạt hạnh phúc, thoát khổ 
đau. Nhưng khổ đau và hạnh phúc từ đâu có? Đâu là thực chất 
của “cái tôi” đang khổ đau hay hạnh phúc? Thử tìm hiểu về 
chuỗi nhân quả, sẽ thấy khổ đau hạnh phúc đến từ rất nhiều 
nguyên nhân, bao gồm nguyên nhân bên trong, ví dụ như giác 
quan, kinh nghiệm, nhận thức, và bên ngoài ví dụ như hình 
ảnh, tiếng động, mùi, vị, xúc chạm. Vậy đâu là thực chất của 
những điều tạo cảm giác buồn vui? Chúng có thật hiện hữu 


không? nêu có, hiện hữu như thê nào? 


8. Nội Dung Thuyết Vô Ngã & 101 


Các truyền thống triết lý Ân Độ trong và ngoài Phật giáo 
đều có nêu ra nhiều triết lý hệ giải thích nguồn gốc sinh ra thế 
giới nội tâm ngoại cảnh, giải thích về thực chất của “cái tôi” 
[còn gọi là “ngã”] đang trải qua kinh nghiệm vui buồn. Có 
trường phái cho rằng mọi sự vật, kể cả cái tôi, đều tự sinh 
không cần nguyên nhân. Cũng có trường phái cho rằng phải có 
nguyên nhân đầu tiên, tuyệt đối, thường hằng, bất biến và độc 
nhất. Tất cả những câu hỏi này đều xoay quanh khái niệm về 
cái tôi, dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. Vậy hãy 
bỏ chút thì giờ ở đây để xét lại xem chúng ta nhận thức về cái 
tôi như thế nào. 

Có khi thân thể được xem là cái tôi. Ví dụ khi đau tay, theo 
khuynh hướng tự nhiên chúng ta nghĩ, “tôi bị đau”. Bàn tay 
tuy không phải là “tôi”, nhưng con người cứ theo bản năng 
nhận diện chính mình qua kinh nghiệm đau tay ẫy. Ý thức về 
ngã phát sinh một cách rất tự nhiên, dựa theo mối tương quan 
với thê xác. 

Tuy vậy, thân thê này cũng không hoàn toàn là tôi. Ví dụ có 
ai cho chúng ta cơ hội mang thân thể già nua bịnh hoạn này 
đổi lấy một thân thê trẻ trung tráng kiện, chắc chúng ta sẽ 
không từ chối. Điều này cho thấy, trong một chừng mực nào 
đó, chúng ta tin rằng có một cái tôi không liên quan gì đến 
thân thê sẽ hưởng lợi trong việc thay thân đổi xác. 

Lãnh vực tâm thức cũng vậy. Chúng ta sẽ phản ứng ra sao 
nếu có ai cho chúng ta cơ hội mang tâm thức mê muội của 
mình đổi lấy trí giác của Phật? Chắc sẽ đổi ngay lập tức, nghĩ 


răng có một cái tôi sẽ được lợi. Như vậy rõ ràng chúng ta 


102 3& Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


không hắn xem chính mình là thân hay là tâm. 

Với quan niệm ngây thơ về nhân sinh, chúng ta tin rằng có 
một cái tôi làm chủ thân tâm - một thực thê biệt lập, mang 
những tính chất riêng của nó'. Người tin có tái sinh có thể 
tưởng tượng cái tôi này là cái trải qua những kiếp tái sinh khác 
nhau của cùng một người”. Người không tin có tái sinh, vẫn có 
thể có ý thức về một sinh mạng không thay đổi, một cái tôi trải 
qua những giai đoạn khác nhau trong đời sống, đi từ thời thơ 
âu cho đến tuôi thành niên rồi vào tuổi già và chết”. Rõ ràng là 
chúng ta tin có một sinh thê liên tục trong thời gian, trên nhiều 
kiếp hay chỉ trong một đời”. 

Ý thức về sự liên tục này khiến cho nhiều người ngoài Phật 
giáo cho rằng phải có một linh hồn vĩnh cửu, còn gọi là a#man, 
độc nhất, không biến chuyển, nằm ngoài các hợp thê tâm lý và 
vật lý của con người — nói cách khác, một thực thể tuyệt đối. 
Phật giáo ngược lại cho rằng nếu bỏ công tìm kiếm thực chất 
của cái tôi, của thực thê tuyệt đối này, và nếu phân tích cho 
thật đúng đắn kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ hiểu thực thê này thật ra 
không thê tìm thấy. 

Truy lùng như vậy để thấy rằng sự liên tục của con người 
trong thời gian thật ra chỉ là khái niệm dựng trên hợp thể tâm 
lý và vật lý. Ví dụ khi thân tâm của một người già đi, chúng ta 


' Ngã tướng. 

" Nhân tướng. 

” Thọ giả tướng. 
Chúng sinh tướng. 


8. Nội Dung Thuyết Vô Ngã % 103 


nói người ấy già đi. Vì vậy Phật giáo không công nhận có một 
nguyên lý vĩnh cửu bất biến gọi là ngã, mà khăng định ngã với 
tất cả những tính chất đặc thù như nói trên đều chỉ là khái 
niệm trừu tượng, do tâm phân biệt dựng lên. Bất cứ chúng sinh 
hữu tình nào cũng có ý thức bâm sinh về ngã, nhưng khái niệm 
về ngã -một cái tôi vĩnh cửu, bắt biến, độc nhất và tự lập- chỉ 
có thê đến từ kiến thức, bắt nguồn từ ý thức bẩm sinh về ngã 
rồi suy diễn rộng ra mà thành. Phật giáo sau khi quán sát kỹ 
lưỡng, đi đến kết luận rằng cái tôi - ngã - chỉ có thể là một hiện 
tượng duyên sinh, nói cách khác, là một hiện tượng tùy vào sự 
tập hợp của các thành phần tâm lý và vật lý mà thành. 

Phật giáo không chỉ phủ nhận khái niệm về cái tôi thường 
hằng tuyệt đối, mà còn phủ nhận luôn cả ý thức ngây thơ cho 
rằng cái tôi đóng vai chủ động, chỉ huy thân tâm. Phật giáo 
khẳng định ngoài các thành phần tâm lý và vật lý, hoàn toàn 
không có gì có thể gọi là tôi, vì vậy cái tôi chủ tế thân tâm là 
điều không thê có. Theo quan điểm Phật giáo, kiến thức ngoại 
đạo chấp nhận có một nguyên lý gọi là ngã lại càng bồi đắp 
thêm kiên cố ý thức bẩm sinh về cái tôi — lầm lẫn chấp có một 
cái tôi chủ tế thân tâm. Vì vậy ngoại trừ một vài bộ phái trong 
Tì bà sa bộ [Vaibhashika], tất cả mọi bộ phái Phật giáo Ân Độ 
khác đều phủ nhận khái niệm nguyên lý cô định trường tồn gọi 


là “ngã.” 


BÓN DẦU ÁN PHẬT PHÁP 
Vậy thuyết vô ngã chính là trọng tâm của Phật giáo. Nói cho 


thật chính xác, quan điêm Phật giáo về nhân sinh quan năm 


104 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


gọn trong bốn định lý trọng yếu, gọi là bốn dấu ấn Phật pháp 
[tứ pháp ấn]: 

Mọi hiện tượng do yêu tố kết hợp đều vô thường; 

Mọi hiện tượng ô nhiễm đều là khổ; 

Mọi hiện tượng đều là không và không tự có; 

Niết bàn là an lạc chân chính. 


Bây giờ hãy thử lần lượt tìm hiểu về từng pháp ấn. 


1. Mọi hiện tượng do yếu tô kết hợp đều vô thường 

Định lý thứ nhất khăng định mọi vật, mọi kinh nghiệm, đều 
biến chuyển liên tục, thậm chí thoạt sinh, thoạt diệt trong từng 
sát na. Mọi sự vật đều khởi sinh ở một thời điểm, rồi ngừng 
hiện hữu ở một thời điểm khác — tan rã, đồ vỡ, hay hư hoại 
v.v.'. Điều này ai cũng có thể dễ dàng thấy được khi nhìn vào 
kinh nghiệm sống hàng ngày của mình, với những vật sở hữu, 
bịnh tật, hay cảm xúc trong tâm. Tuy nhiên, nếu muốn sự vật 
sinh ra rồi mất đi, giữa hai trạng thái này bắt buộc phải là quá 
trình chuyên biến liên tục trong từng sát na Sự hủy diệt 
không thể xảy ra đột ngột, mà phải là kết quả của một quá 
trình chuyên biến liên tục. 


Nếu không ý thức được quá trình chuyền biến liên tục của 





' Tứ Pháp ấn: các hành vô thường, các hành khổ não, các pháp vô 
ngã, tịch diệt niết bàn. 

f Khởi sinh ở một thời điểm và tận diệt ở một thời điểm khác: nhất 
kỳ vô thường 

” Sinh diệt trong từng đơn vị thời gian nhỏ nhất: sát na vô thường — 
sát na là tiếng dùng để gọi khoảng thời gian cực nhỏ. 


8. Nội Dung Thuyết Vô Ngã & 105 


sự vật, sẽ khó mà hiểu được vì sao sự vật lại có thê thình lình 
hoại diệt. Chính vì sự vật sẽ hoại diệt nên ngay bây giờ chúng 
bắt buộc phải đang chuyền biến trong từng sát na. Hầu hết mọi 
tông phái Phật giáo đều công nhận rằng sự vật khi sinh ra vốn 
mang sẵn trong mình mầm mống hủy diệt. Sự vật không bị 
hủy diệt vì yêu tố bên ngoài; mầm mống hủy diệt vốn sẵn có 
từ bên trong. 

Ví dụ như căn nhà. Nếu dựa vào kiến thức thông thường về 
các mối tương quan mà nói, sẽ thấy căn nhà mất đi là vì có 
người đập xuống. Tuy nhiên, vì mọi hiện tượng do yếu tố tập 
hợp đều vô thường, nên cho dù có người phá hủy hay không, 
căn nhà rồi cũng sẽ ngưng hiện hữu. Căn nhà mỗi lúc mỗi cũ 
hơn, hư hoại liên tục theo thời gian dưới muôn ngàn hình thức, 
để cuối cùng sẽ ngưng hiện hữu, vì ngay từ căn bản căn nhà 
vốn đã là vô thường. 

Nói như vậy, trái với quan niệm ngây thơ của chúng ta, 
Phật giáo không chấp nhận có nguyên nhân bên ngoài khiến 
điều gì sinh ra, rồi lại có hoàn cảnh bên ngoài khiến điều ấy 
ngừng hiện hữu. Nói cách khác, Phật giáo không chấp nhận sự 
vật sinh ra, tồn tại không thay đổi trong thời gian, rồi đột ngột 
ngưng hiện hữu. 

Dù vậy, quan niệm của chúng ta về sinh khởi vẫn luôn 
mang khuynh hướng khẳng định: có một vật hiện hữu và tồn 
tại — có thể là nhờ sinh ra và lớn lên. Còn quan niệm về diệt 
tận lại luôn mang khuynh hướng phủ định: sự diệt tận của một 
vật đã từng hiện hữu trước đây. Sinh và diệt trở thành hai khái 


niệm trái ngược mâu thuẫn; chúng ta tưởng rằng sinh diệt là 


106 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


hai trạng thái hoàn toàn không thể đi đôi với nhau. 

Pháp ấn đầu tiên nói rằng vì vô thường nên mọi hiện tượng 
chuyên biến liên tục trong thời gian. Tính chất “chuyền biến 
liên tục” này chính là định nghĩa của vô thường trong Phật 
giáo. Khi hiểu được vô thường như vậy, sẽ thấy sinh với diệt 
thật ra không trái ngược nhau mà chỉ là một hiện tượng duy 
nhất là vô thường, nhìn từ hai khía cạnh khác nhau. 

Chính vì có sinh nên mới có diệt, và phải có diệt. Sinh là 
nguyên nhân chính của diệt. Nếu hiểu được tính chất vô 
thường của sự vật sẽ hiểu sự vật luôn hủy diệt liên tục trong 
thời gian. Đó là ý nghĩa của pháp ấn đầu tiên trong Phật giáo, 
khẳng định tất cả mọi hiện tượng do yêu tố kết hợp đều vô 
thường. 


2. Mọi hiện tượng ô nhiễm đều là khổ 

Định lý thứ hai khẳng định tất cả mọi sự vật ô nhiễm đều là 
khổ, đều mang tính chất của khổ đau. Như đã nói trong 
chương 3, khổ đau có ba mức độ. Ở đây nói đến mức độ thứ 
ba, loại khổ đau bao trùm), là thực chất của đời sống ràng buộc 
luân hồi. Khổ đau này bao trùm tất cả là vì tất cả mọi hoạt 
động đều xuất phát từ vô minh không thấy thật tánh sự vật. 
Những gì chúng ta đang trải qua là quả của hoạt động vô minh, 
được hình thành từ sức đây của nghiệp lực và phiền não, đồng 
thời cũng bị nghiệp lực và phiền não thao túng. Ở đây nên 
trích một vài đoạn kinh. Trong Kinh Tháp Địa (Dasabhumi 





' Còn gọi là hành khô. 


8. Nội Dung Thuyết Vô Ngã & 107 


S„ra), Phật dạy như sau: 
Ba cõi không riêng có, 
Chỉ do Tâm tạo thành. 

Từ câu kinh này, Duy thức tông giải thích rằng thế giới hiện 
tượng khách quan chỉ là ảo ảnh do tâm phóng hiện. Tuy vậy, 
cũng có những kiến giải rất khác về câu kinh này. Ví dụ ngài 
Nguyệt Xứng' trong cuốn Bổ Xung Trưng Quán 
(Madhyamakavarara) đã giải thích cầu kinh này như sau: 

Đức Thể tôn không thấy có “ngã” là tạo hóa như ngoại 


đạo" khẳng định, mà dạy rằng chính Tâm là tạo hóa (18). 


Theo ngài Nguyệt Xứng, Phật nói rằng thế giới hiện tượng - 
bao gồm cả khung cảnh thiên nhiên lẫn mọi loài sinh sống 
trong ây - đều do tâm tạo thành, và nói như vậy là mặc nhiên 
phủ nhận hiện hữu của một đẳng tạo hóa độc lập, linh thiêng 
và tuyệt đối. Dù phủ nhận đắng tạo hóa, phái Trung quán của 
ngài Nguyệt Xứng vẫn chấp nhận thiên nhiên vũ trụ do Tâm 
tạo thành. 

Làm sao giải thích được điều này? Nếu muốn tìm cội nguồn 
của thân thể hiện tại, có thê truy ngược dòng chuyền biến liên 
tục của các yêu tố vật lý, về tận điểm khởi thủy của thế giới 
hiện tại. Nói cách khác, xét theo khoa học hiện đại, có thể nói 
rằng tất cả mọi yếu tố vật lý của thân thể này đều khởi nguồn 


từ thời điểm Bùng nỗ [Big Bang]. Còn nếu xét theo thế giới 





' Chandrakirti. 
"Người ngoại đạo: tirthikas. 


108 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


quan của Phật giáo, dòng liên tục của các yếu tô vật lý có thể 
truy ngược xa hơn cả điểm khởi thủy của vũ trụ, về đến tận 
giai đoạn mà vũ trụ hãy còn trống không, nằm trong trạng thái 
mà mật kinh Kaiachakra [Luân thời| gọi là “hạt tử không 


»3i 


gian”! Những hạt tử không gian này không tuyệt đối, không cố 
định, vẫn bị chỉ phối bởi luật vô thường như mọi yếu tố vật lý 
khác. 

Khi nhìn về khía cạnh thuần vật lý của các nguyên tử" hay 
hạt tử 
tử và hạt tử thành thế giới vật lý, điều gì đã nối liền trực tiếp 


B, chúng ta có thể tự hỏi trong quá trình kết hợp nguyên 
và chặt chẽ vũ trụ này với kinh nghiệm tâm lý về khổ đau và 
hạnh phúc của chúng sinh. Theo quan điểm Phật giáo, điều 
này thuộc phạm vi của nghiệp. Nghiệp là hành động có ý. Và 
cũng vì toàn bộ diễn biến của đời sống vô minh vốn là hậu quả 
của trạng thái tâm thức vô kỷ luật, nên nói cho cùng, tâm đích 
thật là tạo hóa của toàn bộ cuộc sống này. Nghiệp là năng lực 
tác động mọi biến hóa của đời sống trong cõi Ta bà. 

Mặc dù có thân nghiệp và khẩu nghiệp, nghiệp chủ yêu vẫn 
thuộc lãnh vực của ý. Nghiệp bắt rễ từ phiền não và bị phiền 
não thúc đây. Còn phiền não thì lại bắt rễ từ vô-minh-căn-bản, 
vọng tưởng chấp có cái tôi tồn tại lâu dài. Thêm vào đó, thuận 
theo luật nhân quả, nhân và quả phải tương ứng với nhau (19). 


Vì vậy, kinh nghiệm hay sự việc nào phát sinh từ tâm thức vô 


' Anh ngữ: space particles. 
_Anh ngữ: atoms. 
” Anh ngữ: particles. 


8. Nội Dung Thuyết Vô Ngã & 109 


kỷ luật - quả của nghiệp và phiền não - đều chỉ có thể là ô 
nhiễm. Một việc làm, ví dụ như cúng dường chư Phật, xét theo 
qul ước có thể được xem là việc thiện, thế nhưng trừ phi tâm 
đã trực chứng tánh không, vô minh đã tận diệt, bằng không 
vẫn chỉ là việc làm ô nhiễm, vẫn mang tính chất của khổ đau. 
Hai định lý đầu tiên này có mối tương quan rất mật thiết: 
định lý thứ hai có thể được gom chung vào định lý thứ nhất. 
Câu “mọi hiện tượng do yếu tố kết hợp đều vô thường” cho 
thấy các hiện tượng do nhân duyên sinh ra phải chịu sự chỉ 
phối của những yếu tố bên ngoài. Riêng nói về hiện tượng ô 
nhiễm, định lý thứ hai cho thấy các hiện tượng do phiền não 
sinh ra phải chịu sự chỉ phối của phiền não, và phiền não là từ 
vô-minh-căn-bản mà ra. Như vậy định lý thứ nhất giải thích về 
nhân quả, còn định lý thứ hai giải thích về nhân quả trong quá 


trình hình thành đời sống vô minh. 


3. Mọi hiện tượng đều là không và không tự có 

Định lý thứ ba nói rằng mọi hiện tượng - mọi sự hay vật - đều 

không có tự tánh. Đây là câu khăng định về tánh không điển 

hình trong Phật giáo, sẽ được giải thích sâu rộng ở đây vì cần 

hiểu rõ câu khẳng định này mới có thê hiểu được Tâm Kinh. 
Hãy nhắc lại ngắn gọn những gì đã nói: mọi hiện tượng, kế 

cả cái tôi, đều không có tự tánh; tuy vậy vô-minh-căn-bản 


khiến chúng ta gán ghép tự tánh vào đó. Vậy vô-minh-căn-bản 





Vì vậy mà có khi chỉ nói Tam Pháp Ấn: Vô thường, Vô ngã, Niết 
bàn. 


110 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


không phải là trạng thái không biết, mà chính là biết mà biết 
sai. Trong trạng thái biết sai này, chúng ta nhận thức sự vật 
hoàn toàn trái trái ngược với chân tướng của thực tại. Chân 
tướng này càng khai mở, vô minh càng giảm. Chân tướng của 
thực tại hiện càng rõ bao nhiêu, ý thức nhận biết vô minh là hư 


vọng lại càng mạnh thêm bấy nhiêu. 


4. Niết bàn là an lạc chân chính 

Nếu ở trong định chúng ta nhận diện được tính chất méo mó 
của tâm hư vọng, chừng đó sức thao túng của tâm hư vọng tự 
nhiên sẽ giảm dần: chúng ta bắt đầu có khả năng vượt thoát cái 
nhìn sai lệch của chính mình. Giải thoát toàn diện ra khỏi vô 
minh chấp sự vật có tự tánh mới được gọi là hạnh phúc lâu 


bên, mới đích thật là an lạc, là giải thoát chân chính. 


Chương 9 


Luận về không bát nhã 


NHÂN VÔ NGÃ VÀ PHÁP VÔ NGÃ 
Trước khi trở lại Tâm Kinh, hãy thử tìm hiểu thuyết vô ngã 
qua kiến giải của nhiều bộ phái khác nhau trong Phật giáo để 
tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa của tánh không trình bày trong Tâm 
Kinh. Như đã nói, tông phái Phật giáo nào cũng công nhận 
thuyết vô ngã, nhưng mỗi tông phái lại có mỗi cách nhìn khác 
nhau về nội dung của vô ngã. Chương trình đào tạo tăng ni ở 
Tây Tạng có riêng một bộ môn trình bày các kiến giải khác 
nhau về vô ngã! (tiếng Tạng gọi là đrup:ha. Mọi quan điểm 
triết lý về vô ngã được qui nạp thành bốn tông phái lớn thời 
Ấn Độ cổ, xếp hạng từ thô tới tế theo thứ tự như sau: Tì bà sa 
bộ [Vaibhashikal, Kinh lượng bộ [Sauranfikd], Duy thức 
[Chirfamarra] và Trung quán [Madhyamaka|. 

Phật giáo Tây Tạng nói chung dựa trên nền tảng của Trung 
quán, là kiến giải về vô ngã vi tế nhất. Quí vị có thê thắc mắc 
đã vậy sao còn tốn công tìm hiểu về các bộ phái khác. Làm 


như vậy được lợi ích gì đối với mục đích giải thoát giác ngộ? 





' Anh ngữ: tenets 


112 % Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Muốn diệt phiền não cần phải hiểu tánh không cho thật đúng 
đắn, vì vậy cần xét cho kỹ đâu là nơi chúng ta có thê bước lạc 
ra khỏi chánh đạo. Ba tông phái đầu là những bước mà Phật tử 
đã từng lạc ra khỏi cái nhìn bao quát nhất về tánh không Phật 
dạy. Nghiên cứu nhiều tông phái sẽ giúp chúng ta khỏi rơi vào 
tầm nhìn phiến diện, đồng thời cũng giúp thấy được đâu là 
điểm thâm thúy nhất, tỉnh tế nhất của tánh không. Đương 
nhiên hiểu biết về tánh không chưa phải là trực chứng tánh 
không; muốn trực chứng phải vượt khái niệm. Tuy vậy, hiểu 
biết tri thức vẫn là một giai đoạn cần thiết trên đường tu giác 
ngộ. 

Sách nói về pháp môn của các tông phái có nói về hai loại 


TA? 


vô ngã, là nhân vô ngã và pháp vô ngã. “Nhân” ở đây có nghĩa 
là ý thức rất mãnh liệt về “cái tôi”, về cái mà chúng ta cho 
rằng đó là chính mình. “Pháp” trước hết có nghĩa là hợp thể 
tâm lý và vật lý của một người, nhưng trong đó cũng bao gồm 
tất cả mọi hiện tượng khác. Nói về bốn tông phái chính trong 
Phật giáo, hai tông phái đầu là Tì bà sa bộ và Kinh lượng bộ 
chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân vô ngã chứ không 
công nhận bất cứ khái niệm nào khác về pháp vô ngã. Hai tông 
phái sau là Duy thức và Trung quán ngược lại công nhận có 
nhân vô ngã và pháp vô ngã, cho rằng quan niệm vô ngã nêu 
giới hạn ở phần con người mà thôi, sẽ cản trở không cho 
chúng ta loại bỏ toàn bộ mọi chướng ngại phiền não, như trong 
phần sau chúng ta sẽ địp nói tới. Vậy chứng ngộ về nhân vô 
ngã tuy đã là một thành tựu lớn lao, nhưng vẫn chưa thể sánh 


với sự giải thoát toàn bộ khô đau phiên não. 


9. Luận về Không Bát Nhã % 113 


QUAN ĐIÊM CỦA DUY THỨC 

Nói chung con người luôn có khuynh hướng tin vào nhận thức 
giác quan của mình, mặc nhiên cho rằng nhận thức ấy là chính 
xác như thật, chăng chút thắc mắc. Chúng ta luôn ngây thơ tin 
rằng mình thấy sao thì sự việc phải đúng là như vậy. Vì vậy 
khi thấy tất cả mọi sự vật, kế cả chính mình, có vẻ như có một 
thực tại khách quan, chúng ta vội vã tin ngay rằng sự vật thật 
sự có thực tại khách quan. Chỉ khi nào chịu khó phân tích kỹ 
lưỡng mới thấy sự thật không phải như mình thấy, mới thấy 
nhận thức của mình về thế giới khách quan thật ra không trung 
thực chút nào. 

Như đã nói trong phần trước, kinh nghiệm giác quan chúng 
ta hình thành từ sự gặp gỡ của ba yếu tố chính: giác quan, đối 
tượng của giác quan, nhận thức'. Nhận thức đối tượng đưa đến 
sự đánh giá chủ quan: thấy sự vật ây dễ chịu hay khó chịu. Rồi 
dựa vào đó mà gán ghép những tính chất tốt hay xấu lên sự 
vật, rồi lại cho sự tốt xấu đó là tính chất khách quan sẵn có của 
sự vật. Dựa trên phóng ảnh này, phản ứng tình cảm có khi dây 
lên mãnh liệt. Chúng ta bực bội khó chịu trước những đối 
tượng mà chúng ta cho là xấu xa đáng ghét và quyến luyến 
ham muốn những điều chúng ta cho là tốt lành đáng ưa. 
Nhưng, như đã nói, đối tượng vốn không có thực tại có định 
nào để ấn định tính chất “đáng ưa”. Tính chất đáng ưa nói cho 
cùng chỉ là cảm nhận chủ quan. Nên thử tự xét kinh nghiệm 


của mình trong những lúc tình cảm dây lên mạnh mẽ nhât, vì 





' Thường gọi là căn, trần, và thức. 


114 3% Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


những lúc đó ý thức về ngã đặc biệt sắc nét, rất đễ nhận thấy. 
Theo quan điểm Duy thức, tất cả những gì gọi là có thực tại 
khách quan, có thật ở bên ngoài, nói cách khác, tất cả mọi đối 
tượng, thật ra chỉ là phóng ảnh của tâm, của chủ thê. Như vậy 
chủ thê và đối tượng nói cho cùng vẫn chỉ là một. Nhìn trên 
khía cạnh thực tế, quan niệm này rất hữu ích: thấy các tính 
chất ở đối tượng thật ra chỉ là phóng ảnh của tâm thì sẽ dễ 
giảm bớt lòng quyên luyến ngoại cảnh. 

Vậy Duy thức phủ nhận hiện hữu của cái tôi và của ngoại 
cảnh khách quan, nhưng vẫn khăng định kinh nghiệm chủ 
quan là có thật. Nói cách khác, Duy thức khăng định tâm có 
thật. Các vị đại sư tông Duy thức cho rằng nếu Tâm không có 
thật, sẽ không còn cơ sở nào để phân biệt thiện ác, tốt xấu. Các 
thầy cũng cho rằng các hiện tượng khi hiện hữu bắt buộc phải 
có một nền tảng khách quan chắc thật để lưu ký chức năng 
riêng. 

Hơn nữa, Duy thức cho rằng mọi sự mọi vật không hoàn 
toàn do tâm tạo dựng. Bằng không trắng có thê biến thành đen 
và đen thành trăng tùy theo ý nghĩ của con người. Thực tế 
không như vậy, nên Duy thức cho rằng phải chấp nhận thế giới 
chủ quan nội tại là có thật, chấp nhận cảnh giới của tâm thức là 
có thật. Vì vậy Duy thức tông cho rằng cách trình bày về tánh 
không của hệ kinh Bát nhã không thể hiểu theo nghĩa đen. 
Những câu như “không sắc thọ tưởng hành thức” [sắc tướng, 
cảm giác, ấn tượng, diễn biến tâm lý, chủ thức] nếu hiệu theo 
nghĩa đen sẽ rơi vào đoạn kiến, mâu thuẫn với nhân quả. 


Giải thích về không bát nhã của tông Duy thức chủ yếu dựa 


9. Luận về Không Bát Nhã % 115 


lên kinh G¡ả¡ thâm mái (Samdhinirmochana-sufra), đặc biệt 
dựa trên thuyết gọi là “ba tánh"”. Thuyết này giải thích sự vật 
có ba tính chất chính. Tánh tùy thuộc". nghĩa là các hiện tượng 
do yếu tố nhân duyên hòa hợp mà thành. Rồi dựa trên nền tảng 
duyên sinh này, chúng ta lầm lẫn gán ghép một thực tại độc 
lập vào các hiện tượng, đây là ánh giả lập", là những gì hiện 
ra trong tâm chúng ta và chúng ta lầm cho là thật. Cuối cùng là 
tánh viên thànhỶ, là sắc thái vắng bặt vọng chấp, nói cách 
khác, là tánh không. 

Vì tất cả mọi sự mọi vật đều mang đủ ba tánh như nói trên, 
nên Duy thức cho rằng chữ không-có-tự-tánh trong hệ kinh 
Bát nhã có nhiều nghĩa, tùy đang nói đến tánh nào. Theo Duy 
thức, nói hiện-tượng-tùy-thuộc không có tự tánh là vì đã tùy 
thuộc thì không độc lập khởi sinh, nói cách khác, không tự 
mình sinh ra mình. Nói hiện-tượng-giả-lập không có tự tánh, là 
vì không có sắc thái có định; sắc thái của hiện tượng chỉ do 
tâm động mà thành. Sau hết, nói hiện-tượng-viên-thành không 
có tự tánh, là vì không trú ở thực tại tuyệt đối, nói cách khác, 
ngay chính tánh không cũng không có thực tại khách quan 
tuyệt đối. Duy thức dùng thuyết ba tánh để giải thích ý nghĩa 
của hệ kinh Bát nhã. 

Từ đó, Duy thức chia kinh Phật thành hai loại: kinh mang ý 


' Anh ngữ: Sutra Unraveling the Thought oƒthe Buddha. 

” Anh ngữ: three natures. 

Còn gọi là y tha khởi tánh. Anh ngữ: đependen† nafure. 

* Còn gọi là biến kế chấp tánh. Anh ngữ: mputed nature. 

Ý Còn gọi là viên thành thật tánh. Anh ngữ: ulfimafe natue. 


116 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


nghĩa rốt ráo [liễu nghĩa], có thê hiểu theo nghĩa đen, và kinh 
mang ý nghĩa giai đoạn [bất liễu nghĩa], không thê hiểu trực 
tiếp theo nghĩa đen mà phải giải thích mới có thể thâm nhập 
được nghĩa lý của kinh. Sau khi phân tích đánh giá kỹ lưỡng, 
nếu ý nghĩa của giáo pháp vẫn trong sáng rõ ràng — ít ra là qua 
sự phân tích đánh giá của các vị trong Duy thức - thì đó là 
kinh nghĩa rốt ráo. Còn giáo pháp mâu thuẫn với quan niệm 
của Duy thức tông về ý thật của Phật thì được xếp vào loại 
kinh cần lời giải thích. 

Trong Duy thức có một bộ phái rất quan trọng, gọi là 
“người theo khế kinh”. Phái này phủ nhận khái niệm về cái tôi 
vĩnh cửu, nhưng công nhận a lại da thức" (alaya vÿnan4) là cái 
tôi chân chính, là nền tảng của cái tôi. Các vị chủ xướng tông 
phái này cho rằng nếu cái tôi được nhận diện qua các thức thô 
lậu, sẽ có những lúc không thể nào giải thích nổi hiện hữu của 
con người, ví dụ như khi bất tỉnh, khi ngủ say, hay khi tham 
thiền nhập định đạt đến trạng thái vắng bặt mọi hoạt động tâm 
thức. A lại da thức giúp Duy thức khẳng định về thực chất của 
con người một cách quân bình hơn. Thêm vào đó, a lại da thức 
cũng là nơi lưu ký bốn tiềm năng (20) và cũng là nơi nghiệp 
lưu ký lại. Ý tưởng hư vọng “tôi là” dấy lên từ nền tảng của a 
lại da thức được gọi riêng là mạt na thức”. Vì Vậy có vị thầy 


Duy thức cho rằng có tám loại thức: năm thức liên quan đến 


' Một bộ phái Duy thức, tiếng Anh gọi là “followers of scripture” — 
tạm dịch theo sát nghĩa là "người theo khế kinh". 

f A lại da thức: còn gọi là bản thức. 

k Mạc na thức, có nghĩa là thức hư vọng. Còn gọi là vọng thức. 


9. Luận về Không Bát Nhã % 117 


năm giác quan, cùng với ý thức, mạt na thức và a lại da thức. 


NGHĨA RÓT RÁO VÀ NGHĨA GIAI ĐOẠN 

Chúng ta đã có nhắc đến một trong những đặc điểm của Phật 
pháp, đó là Phật luôn dạy pháp tùy theo nhu cầu khuynh 
hướng của người nghe. Vì vậy những pháp môn khác nhau 
trong Phật giáo có thể được xem như để đáp ứng nhu cầu 
phong phú của chúng sinh. Trong phần vừa qua, chúng ta có 
nói về sự khác biệt giữa kinh nghĩa rốt ráo và kinh nghĩa giai 
đoạn trong Duy thức. Duy thức có những tiêu chuẩn riêng để 
xác định kinh nào mang nghĩa rốt ráo, kinh nào mang nghĩa 
giai đoạn. Quá trình đánh giá tương tự như nhau: trước hết 
phân tích lời giảng xem đâu là ý thật của Phật; tiếp theo xét 
xem Phật đang giảng pháp trong khung cảnh nào; sau cùng, 
xét xem hiểu theo nghĩa đen có sẽ dẫn đến mâu thuẫn trong lời 
Phật dạy hay không. 

Đánh giá giáo pháp như vậy là phù hợp với lời Phật dạy. 
Phật dặn Phật tử phải mang lời dạy của Phật ra thử như thợ 
kim hoàn thử vàng. Chỉ khi nào đốt không cháy, cắt xén dễ 
dàng, đánh bóng sáng loáng rồi mới quyết chắc là vàng. Đức 
Phật cho phép Phật tử mang chính lời Phật ra phân tích mồ xẻ, 
khuyên Phật tử nên tìm hiểu, kiểm chứng thận trọng rồi mới 
“chấp nhận lời dạy của Phật, chứ không chấp nhận vì lòng 
kính ngưỡng (21)”. 

Noi theo lời khuyên đó, các học viện Phật giáo thời Ấn Độ 
cổ, ví dụ như học viện Na-lan-đà, đã phát huy truyền thống 


khuyến khích đệ tử phân tích phê bình lời dạy của sư phụ, 


118 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


không xem đó là điều bất kính. Điển hình là trường hợp của 
ngài Giải thoát quân, đệ tử của ngài Thế thân, một vị cao tăng 
Ấn Độ rất nổi tiếng. Ngài Giải thoát quân được xem là người 
thâm hiểu kinh Bát nhã hơn cả sư phụ. Ngài đặt vấn đề về 
quan điểm Duy thức của sư phụ, đồng thời giải thích bộ kinh 
Bát nhã thuận theo quan điểm Trung quán. 

Trong truyền thống Tây Tạng có một trường hợp tương tự. 
Ngài Alak Damchoe Tsang là đệ tử của vị thầy cao trọng dòng 
Nyingma vào thế kỷ thứ mười chín, tên Ju Mipham. Mặc dù 
hết lòng kính ngưỡng sư phụ, Alak Damchoe Tsang vẫn lên 
tiếng phản bác một vài quan điểm của Ju Mipham. Nghe nói 
có lần đệ tử của Alak Damchoe Tsang hỏi thầy mình dùng lời 
lẽ phản bác lập luận của sư phụ như vậy có phải là hành động 
thích đáng hay không. Alak Damchoe Tsang trả lời ngay rằng 
dù là đệ tử, nêu thấy lời nói của thầy không chính xác, vẫn nên 
mời sư phụ suy nghĩ lại. 

Tây Tạng có câu, “hãy tôn kính con người, và phán xét Sở 
học”. Câu này chứng minh cho thái độ lành mạnh, và cũng là 
biểu hiện cho điều Phật giáo gọi là Tứ pháp y, nghĩa là bốn nơi 
đáng tin cậy. Đó là: I. dựa vào giáo pháp, không dựa vào cá 
nhân con người; 2. dựa vào ý nghĩa, không dựa vào ngôn từ; 3. 
dựa vào ý nghĩa rốt ráo, không dựa vào ý nghĩa giai đoạn; 4. 


dựa vào kinh nghiệm thực chứng, không dựa vào kiến thức'. 





Tứ Pháp Y là, y pháp bắt y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất 
y bắt liễu nghĩa, y trí bất y thức. 


9. Luận về Không Bát Nhã % 119 


QUAN ĐIÊM CỦA TRUNG QUÁN 

Trái với Duy thức, Trung quán cho rằng các bộ kinh Bát nhã 
mang nghĩa rốt ráo. Câu khăng định “tất cả các pháp đều 
không có tự tánh”, phải được hiểu theo nghĩa đen. Trung quán 
không phân biệt chủ thê với đối tượng, nội tâm với ngoại cảnh. 
Trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Mười Vạn Câu', tư tưởng Trung 
quán được trình bày cụ thể qua câu khăng định rằng trong 
cảnh giới chân thật, toàn bộ mọi hiện tượng đều không hiện 
hữu. Vậy, theo Trung quán, Phật dạy kinh Bát nhã là dạy theo 
nghĩa đen, và tánh không của mọi hiện tượng là ý nghĩa rốt 
ráo. 

Điểm khác biệt giữa Duy thức và Trung quán thoạt nhìn 
tưởng không quan trọng. Phải xét thật kỹ mới thấy được tầm 
vóc lớn lao của sự khác biệt này. Duy thức công nhận ngoại 
cảnh là không, nhờ đó có thể dứt được lòng ham muốn hay là 
ghét bỏ ngoại cảnh. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ. Chưa chứng 
được thế giới nội ứâm là không thì vẫn có thê phát sinh lòng 
ham muốn kinh nghiệm an lạc và chống đối kinh nghiệm buồn 
phiền sợ hãi trong tâm thức. Tánh không của tất cả mọi hiện 
tượng - không kê trong hay ngoài, tâm hay cảnh- là nét đặc thù 
của Trung quán. Hiểu thấu đáo điểm này mới có thê giải thoát 
được toàn bộ mọi ràng buộc phiền não, trong bất kỳ cảnh 
huống nào. 

Trong số các đại sư hoằng dương Trung quán, có những vị 


theo trường phái TrungQuán Du Già [|Yogachara- 





' Hundred thousand Verses on the Perfection 0ƒ Wisdom. 


120 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Madhyamakal, vẫn phân biệt nội tâm khác ngoại cảnh như 
Duy thức, nhưng áp dụng tánh không đồng đều lên cả hai. Tuy 
vậy, nói chung, Trung quán dạy rằng một khi đã nói về tính 
chất chân thật của thực tại thì phân biệt nội tâm ngoại cảnh 
thật ra chăng lợi ích gì. 

Ngoài ra, Trung quán còn nói rằng Duy thức phủ nhận thực 
tại của thế giới bên ngoài là vì, theo Duy thức, muốn chấp 
nhận thực tại của thế giới ngoại cảnh, phải chấp nhận có 
những đơn vị nguyên tử và hạt tử tối sơ bất khả phân. Hạt tử 
như vậy, nếu có, sẽ là đơn vị cấu trúc vật lý, làm nên tảng hình 
thành thế giới khách quan. Khái niệm về đơn vị nguyên tử 
tuyệt đối bất khả phân là điều không thể chấp nhận, nên Duy 
thức phủ nhận thực tại khách quan của thế giới ngoại cảnh. 

Trung quán nói rằng lập luận này có thê được áp dụng vào 
thế giới nội tâm. Là vì, nếu muốn chấp nhận thực tại của thế 
giới nội tâm, phải chấp nhận có những đơn vị diễn biến tâm 
thức tối sơ bất khả phân trong thời gian, hình thành thực tại 
của thế giới tâm lý. Điều này cũng không thê chấp nhận được, 
vì tâm thức chỉ có thể là dòng biến chuyền liên tục, tùy duyên 
mà thành, hoàn toàn không thể phân chia thành từng đơn vị 
tâm thức rời. Vì vậy cảnh giới của tâm thức cũng không có 
thực thể. Áp dụng đồng đều phương pháp suy luận này lên cả 
hai cảnh giới vật lý và tâm lý, các thầy Trung quán cho rằng 
phải như vậy mới có thể phá vỡ được cơ sở của lòng tham ái 


đôi với mọi cảnh giới, bât kê ngoại cảnh hay nội tâm. 


9. Luận về Không Bát Nhã % 121 


HAI HỆ PHÁI TRUNG QUÁN 
Tổ sư Trung quán tông là ngài Long Thọ, một thánh tăng Ân 
Độ. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài là Trung Quản Luận!. 
Chú giải Trung Quán Luận có nhiều, trong đó chú giải của ba 
vị đại sư Án Độ, Phật Hộ”, Thanh Biện” và Nguyệt Xứng”, 
đặc biệt có tầm ảnh hưởng lớn. Ngài Thanh Biện phản bác một 
vài luận điểm của ngài Phật Hộ nêu ra trước đó. Để bênh vực 
luận điểm của ngài Phật Hộ, ngài Nguyệt Xứng viết bộ chú 
giải Trung Quán Luận rất quan trọng, mang tựa đề Minh Cú 
Luận” (Prasanapada). 

Một trong những điểm khác biệt quan trọng giữa ngài Phật 
Hộ và ngài Thanh Biện nằm ở khái niệm về “đối tượng nhận 


” Đó là khi thảo luận vê chân tướng của sự vật, có 


thức chung 
thể nào có trường hợp cả hai bên đều cùng chung một nhận 
thức về đối cảnh mà lại đều là nhận thức đúng đắn. Ngài 
Thanh Biện trả lời vấn đề này bằng câu khẳng định. Một khi 
đã khăng định sự vật có thể có thực tại khách quan không tùy 
thuộc vào người nhìn, vậy cũng có nghĩa là chấp nhận sự vật 
có một mức độ tự tánh nào đó. Nói ví dụ, ngài Thanh Biện có 
vẻ như cho răng con người -hoặc cái tôi- mặc dù chỉ là khái 


niệm sai lầm do tâm tạo dựng dựa vào các hợp thể tâm lý vật 





L Pundamentals oƒthe Middle Way. 

" Buddhapalita. 

ñ Bhavaviveka. 

* Chandrakirti. 

* Anh ngữ: Clear Words. 

' Anh ngữ: commonly appearing objects. 


122 % Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


^ 33 


lý [uẩn], thế nhưng nếu cố công tìm kiếm cái mà chữ “tôi” ứng 
vào, vẫn có thể tìm ra được điều gì thực có. Ngài Thanh Biện 
cho rằng tâm thức chính là cái tôi chân chính, nếu truy lùng sẽ 
tìm thấy. Ngài Nguyệt Xứng, trái lại, phủ nhận điều này. 

Từ điểm khác biệt ấy, Trung quán chia thành hai hệ phái 
triết lý biểu hiện qua hai phương pháp tiếp cận tánh không 
khác nhau. Ngài Phật Hộ sử dụng phương pháp mà ngài Long 
Thọ đã áp dụng trong 77g Quán Luận: phương pháp hệ quả 
phi lý (chữ Phạn là prasanga)'. Đây là phép phản chứng”, chủ 
yêu dùng để chứng minh nghịch lý có trong kiến giải của các 
tông phái khác. Ngài Thanh Biện cùng các môn đồ, ngược lại, 
lý luận theo căn bản /am đoạn luận". Vì chấp nhận có những 
về tam đoạn luận tự lập, nên trường phái của ngài Thanh Biện 
được gọi là Svafamtrika-Madhyamika, hay là “Trung quán Y tự 
khởi”, còn trường phái chọn phương pháp phản chứng của 
ngài Phật Hộ được gọi là Prasangika-Madhyamika, Trung 
quán Cụ duyên. Phái Trung quán Y tự khởi của ngài Thanh 
Biện được các vị đại sư như ngài Jnanagarbha* kế thừa, còn 
Trung quán Cụ duyên của ngài Phật Hộ được các ngài Nguyệt 
Xứng và Tịch Thiên kế thừa. 

Đọc luận giải của ngài Phật Hộ về Ti rung Quản Luận sẽ 


thấy rõ ngài không chấp nhận sự vật có tự tánh, cả trên lãnh 


' Anh ngữ: consequentialist. 

f Anh ngữ: reductio ad absurdum. 

” Anh ngữ: syllogism, Phạn: Paràrthànumàna. 
Y Jnanagarbha: Trí tạng? 

Ý Shantideva. 


9. Luận về Không Bát Nhã % 123 


vực qui ước. Ngài Long Thọ mở đầu 7rưng Quản Luận bằng 
bốn câu phủ định bốn cách sinh ra của sự vật: từ chính nó, từ 
khác nó, từ vừa chính nó vừa khác nó, từ chăng phải chính nó 
chẳng phải khác nó. Để chú giải bốn câu phủ định này, ngài 
Phật Hộ nhận xét rằng nếu mang quá trình khởi sinh ra quán 
sát, sẽ không thể tìm thấy hiện hữu của chính sự khởi sinh. 
Tuy vậy, vì sự vật vẫn do nhân duyên hòa hợp mà có, nên ngài 
Phật Hộ nói rõ rằng khái niệm của sự khởi sinh có thể được 
hiểu trên lãnh vực qui ước. Ngài còn nói thêm nếu hiện tượng 
vốn có tự tánh khách quan thì khi muốn nhận định tính chất và 
hiện hữu của một hiện tượng, lẽ ra không cần phải xét đến 
những yếu tố bên ngoài. Chính vì sự vật hiện hữu tùy vào mối 
tương quan với các yêu tố bên ngoài cho nên tự tánh là điều 
không thê có. 

Ngài Thanh Biện đồng ý với ngài Phật Hộ ở điểm mọi hình 
thức khởi sinh đều không có tự tánh trong nghĩa rốt ráo, nhưng 
lại cho rằng quá trình hình thành của sự vật từ những yêu tố 
bên ngoài vẫn có tự tánh trong nghĩa qui ước. Ngài Nguyệt 
Xứng, để bảo vệ kiến giải của ngài Phật Hộ, đã phủ nhận điều 
này một cách rõ ràng. Trong bộ Bổ Xung Trung Quán Luận), 
ngài Nguyệt Xứng khẳng định rằng không thê tìm thấy chủ thể 
- là người trải qua những kinh nghiệm khổ đau hay vui sướng- 
và cả đối tượng cũng không thê tìm thấy. Tất cả hoàn toàn 
không có thực thể khách quan độc lập. Mặc dù ta có thể hiểu 


được hiện hữu của mọi sự xuyên qua thực tại qui ước, tuy vậy 





' Anh ngữ: Supplememt to the Middle Way. 


124 3% Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


chính thực tại qui ước ấy vốn cũng chỉ là không. Theo ngài 
Nguyệt Xứng, tự tánh chỉ giản dị là hư vọng. Phủ định tự tánh, 


đó chính là trí tuệ rốt ráo về tánh không. 


TÁNH KHÔNG VÀ DUYÊN KHỞI 

Vậy đối với Trung quán Cụ duyên, “tánh không” có nghĩa là 
“không có tự tánh”. Không, không phải là không có gì cả, mà 
là thực tại của sự vật không có tự tánh nhưng chúng ta lại ngây 
thơ tưởng rằng có. Vậy câu hỏi cần đặt ra, là sự vật thật sự 
hiện hữu như thế nào? Trong 7?ng Quán Luận, chương 24, 
ngài Long Thọ nói rằng các hiện tượng tùy duyên mà thành. 
Ba hệ triết lý ngoài Trung quán giải thích “tùy duyên” là tùy 
thuộc vào nhân và duyên, nhưng đối với Trung quán Cụ duyên 
thì “tùy đuyên” chủ yêu là tùy thuộc vào khái niệm lập danh! 
[là giả danh|. 

Kiến giải này của Trung quán không đi ngược với kinh 
Phật. Trong Vô Nhiệt Não Vấn Kinh” có đoạn nói rằng tất cả 
những gì đã tùy vào duyên tô bên ngoài mà sinh ra thì chính sự 
sinh đó không thê có tự tánh. Kinh ấy nói: 


Từ duyên sinh ra, ấy là không sinh 

Vì sự sinh ra vốn không tự tánh 

Sự nào tùy duyên, sự ấy là không 

Ai biết nhự vậy sẽ luôn thanh tịnh (22) 


' Anh ngữ: conceptual designation of a subject. 
" Anh ngữ: Quesfions øƒ Anavafapta — Anavatapta là hồ Vô Nhiệt 
Não, cũng là tên của vị Long thần sống trong hồ, trở thành bồ tát. 


9. Luận về Không Bát Nhã % 125 


Kinh Tập Luận (Sufrasamuccaya) của ngài Long Thọ có 
những câu tương tự, cũng như Tập Bồ Tái Học Luận 
(Shiksasamurcaya) của ngài Tịch Thiên. Ở đó, trong chương 
Trí tuệ, ngài Tịch Thiên có trích dẫn nhiều kinh điển, phủ nhận 
khái niệm tự tánh của tất cả mọi hệ thống phân loại" thế giới 
hiện tượng, tương tự như cách trình bày của 7m Kinh. Ngài 
Tịch Thiên kết luận rằng tất cả những gì được diễn tả trong các 
hệ thống phân loại phức tạp của thế giới hiện tượng thật ra chỉ 
đơn thuần là tên gọi. 

Điều đáng nói ở đây, nếu sự vật hoàn toàn không hiện hữu, 
vậy vì lý do gì Tâm Kinh lại nêu ra cả một danh sách với 
những điều như năm uẫn, ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Nếu 
thuyết tánh không phủ nhận hiện hữu của mọi hiện tượng, vậy 
nêu ra từng món một không phải là việc làm vô ích lắm sao? 
Điều này cho thấy sự vật hiện hữu, nhưng không có tự tánh. 
Sự hiện hữu này chỉ có thể hiểu qua nghĩa duyên sinh. 

Theo Trung quán Cụ duyên, tất cả mọi hiện tượng đều 
không có dấu vết nào của tự tánh. Hiểu được tánh không như 
vậy, vọng tâm chấp ngã sẽ giản dị mất hết mọi cơ sở, không 
thể phát sinh. Với khía cạnh thiết thực ấy, kiến giải về tánh 
không của Trung quán Cụ duyên có thể được xem là kiến giải 
vi tế và chính xác nhất của thuyết vô ngã Phật dạy. 


: Anh ngữ: Cømpendiom oƒ Sutras. 
_ Anh ngữ: Compendium oƒ Deeds. 
” Anh ngữ: taxonomy. 


126 


Chương 10 
Như thật tri kiến 


CHÍNH XÁC PHỦ NHẬN TỰ TÁNH CỦA SỰ VẬT 

Tất cả những tranh luận triết lý nói trên đều dẫn đến điều căn 
bản này: chúng ta luôn có khuynh hướng nhìn sự vật không 
đúng như sự thật. Xin nhắc lại thêm một lần nữa, nói như vậy 
không phải là để chối bỏ kinh nghiệm thực tại. Vấn đề nêu ra 
không phải là sự vật có hiện hữu hay không, mà là hiện hữu 
như thế nào. Đây mới chính là nội dung của tất cả những phân 
tích phức tạp nói trên. 

Người có nguyện vọng muốn tu, quan trọng nhất phải tập 
sao cho mình có được cái nhìn trực tiếp hóa giải nhận thức sai 
lầm. Chỉ cái nhìn như vậy mới có khả năng làm giảm mức độ 
thao túng của phiền não. Công phu hàng ngày -tỉ như tụng chú 
hay quán tưởng v.v. - tự chúng không có khả năng hóa giải vô- 
minh-căn-bản. Cả ước nguyện “cầu cho tâm lầm chấp tự tánh 
biến mất”, cũng không đủ; chúng ta cần phải hiểu tường tận 
thấu đáo tính chất của tánh không. Đây là con đường duy nhất 
dẫn đến giải thoát toàn diện khổ đau luân hồi. 


Hơn nữa, nêu không có cái nhìn thâu đáo, có khi ngôi quán 


10. Như Thật Tri Kiến %# 127 


tưởng hay tụng chú chăng những không làm bớt tâm hư vọng 
mà lại tăng bồi thêm khuynh hướng chấp vào thực tại khách 
quan của thế giới và của cái tôi. Có nhiều pháp tu áp dụng 
nguyên tắc đối trị, ví dụ như lấy nguyện vọng muốn lợi ích 
chúng sinh để hóa giải lòng ích kỷ, hay lấy trí tuệ về vô 
thường để hóa giải vọng tưởng tin vào tính chất cố định của 
thế giới thực tại. Tương tự như vậy, trí tuệ biết chân tướng của 
thực tại, nói cách khác, trí tuệ về tánh không, có khả năng giúp 
chúng ta từ từ dần thoát khỏi mê lầm chấp sự vật có tự tánh, 
cho đến khi toàn điện mọi vọng chấp đều bị triệt bỏ. 


CHÂN ĐỀ VÀ TỤC ĐÉ 

Trong Tâm Kinh, chúng ta đọc: 

phải thấy rõ điều này: đến cả năm uẫn cũng không có tự 
tánh. Sắc tức là không, không tức là sắc; không chắng 
khác sắc, sắc cũng chắng khác không. Thọ tưởng hành 
thức [cảm giác, ân tượng, diễn biên tâm lý, chủ thức] 
cũng đêu không tự tánh. 

Đoạn kinh này là câu trả lời tóm lượt của Bồ tát Quan Tự 
Tại về phương pháp hành trì Bát nhã ba la mật đa. Khi nói 
“không có tự tánh”, Bồ tát Quan Tự Tại nhắc đến tầm nhìn vi 
tế nhất và cao nhất về tánh không, đó là sự vắng mặt của tự 
tánh. Ở những hàng kế tiếp, Bồ tát Quan Tự Tại khai triển 
rộng hơn, nói rằng “sắc tức là không, không tức là sắc; không 
chẳng khác sắc, sắc cũng chẳng khác không.” Có một điều rất 


quan trọng cần phải tránh, đó là lầm lẫn xem tánh không là 


128 3& Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


một thực tại tuyệt đối, hay một chân lý độc lập. Tánh không 
phải hiểu là thật tánh của sự vật. Từ đó mà nói “sắc tức là 
không, không tức là sắc; không chẳng khác sắc, sắc cũng 
chẳng khác không.” Câu này hoàn toàn không phải để nói về 
một thứ Tánh-Không-V1-Đại đang có ở một nơi nào đó, mà chỉ 
nói về tánh không của một hiện tượng nhất định, ở đây là của 
sắc, của thành phần vật lý. 

Câu khăng định “ngoài sắc chẳng có không” ngụ ý tánh 
không của sắc chỉ đơn giản là thật tánh của sắc. Sắc không có 
tự tánh, không hiện hữu độc lập, vì vậy tánh của sắc chính là 
không. Tánh như vậy không hiện hữu biệt lập mà nói cho đúng 
chỉ là một sốc ứhái của sắc; tánh không là cách hiện hữu của 
sắc. Cần phải hiểu sắc và không trong trạng thái hợp nhất. Sắc 
và không, không phải là hai thực tại độc lập. 

Hãy thử đọc kỹ hơn hai câu nói của Bồ tát Quan Tự Tại: 
sắc tức là không, không tức là sắc. Câu thứ nhất, “sắc tức là 
không” có nghĩa là điều mà chúng ta đang thấy là sắc đó, thật 
ra chỉ do nhân duyên hòa hợp mà có chứ không phải tự sinh. 
Sắc là khối tập hợp của nhiều yếu tố. Vì sắc hiện hữu và tồn 
tại nhờ vào các yêu tố bên ngoài, nên sắc là một hiện tượng 
duyên sinh. Chính vì duyên sinh, nên sắc hoàn toàn không có 
thực tại tự sanh có tự tánh nào cả. Do đó mà nói sắc tức là 
không. 

Bây giờ hãy thử đọc sang câu kinh kế tiếp, không tức là sắc. 
Sắc không có tự tánh nên không bao giờ có thê hiện hữu biệt 
lập. Như vậy, duyên sinh còn là một trạng thái linh động mở 


rộng ra với các hiện tượng bên ngoài. Vì dựa trên căn bản của 


10. Như Thật Tri Kiến & 129 


sự rộng mở, nên sắc không có sắc thái cố định mà luôn biến 
chuyên theo ngoại cảnh. Nói cách khác, vì sắc vốn không có 
thực tại độc lập cố định, chỉ nhờ nhân duyên tác động mà 
thành, nên sắc có khả năng làm nhân và làm duyên tác động 
lên những hiện tượng vật lý khác. Tất cả nằm trong một thực 
tại duyên sinh với những mối tương quan chỉ li phức tạp. Vì 
sắc vốn không có đặc tính cô định biệt lập, nên có thê nói tánh 
không là nền tảng hiện hữu của sắc. Nói cho đúng, ở một mức 
độ nào đó, chính không tạo ra sắc. Vậy có thể hiểu câu khẳng 
định “không tức là sắc” là sắc do không hoạt hiện mà thành, 
hoặc sắc là biểu hiện của không, sắc đến từ không. 

Mối tương quan có vẻ như rất trừu tượng giữa sắc và không 
này có thê được ví như mối tương quan giữa đồ vật và không 
gian. Nếu không có không gian, đồ vật không thể hiện hữu; 
không gian là môi trường của thế giới vật lý. Tuy nhiên, so 
sánh như vậy chỉ đúng một phần, vì đồ vật trong một chừng 
mực nào đó vẫn tách lìa khỏi không gian, trong khi sắc và 
không của sắc lại hoàn toàn không thê phân chia. 

Kinh Lăng Già (Lankavatara Sufra) có nêu ra bảy loại tánh 
không khác nhau. Ở đây hãy xét thử hai loại. Thứ nhất, 
"không" là “không có cái khác”, là tha tánh không, tương tự 
như ngôi chùa không có tăng ni. Ở đây, không (của ngôi chùa) 
và đối tượng phủ định (là tăng ni) là hai điều khác biệt. 

Ngược lại, nói “sắc tức là không”, tức là phủ định tự tánh 
của sắc. Loại không này được gọi là “không có tự tánh”, hay là 
tự tánh không (nguyên văn tiếng Tây Tạng gọi là “ngã- 
không”). Tuy nhiên nói tự tánh không không phải là nói sắc 


130 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


không có chính nó, vì như vậy là chối bỏ thực tại của sắc; Tâm 
Kinh nhất định không có nghĩa này. Sắc là sắc; thực tại của 
sắc-là-sắc không từng bị phủ nhận, chỉ có hiện hữu độc lập và 
Có fự tánh của thực tại ấy bị phủ nhận mà thôi. Nói sắc là sắc 
hoàn toàn không mâu thuẫn với nói sắc là không. 

Điểm này cực kỳ quan trọng, cần nhắc đi nhắc lại nhiều lần. 
Không, không phải là không-hiện-hữu; mà chính là không-có- 
fự-tánh, và vì vậy bắt buộc phải là duyên sinh. Lệ thuộc vào 
nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, đó là tính chất của mọi sự vật; tất 
cả đều do nhân duyên hòa hợp mà có. Nhờ tánh không mà có 
luật nhân quả. 

Những điều vừa nói trên có thê được nhìn từ góc độ khác. 
Mọi sự tùy thuộc vào nhau mà khởi sinh. Từ đó có thể quán 
sát được nhân và quả. Nhân quả chỉ có thê có trong một thế 
giới không có tự tánh, nói cách khác, trong thế giới vốn là 
không. Từ đó có thể nói “không tức là sắc”, vì như vậy cũng 
có nghĩa là sắc được hình thành từ không, và không chính là 
căn bản duyên sinh tạo dựng ra sắc. Nói như vậy, thế giới của 
sắc chính là biêu hiện của không. 

Điều này cần giải thích thật rõ. Ở đây tánh không không 
phải là một thực tại tuyệt đối. Tánh không hoàn toàn không 
đồng nghĩa với — nói ví dụ như— khái niệm Đại Ngã có trong 
tư tưởng Ấn Độ cổ. Đại Ngã được xem là bản thể tuyệt đối, từ 
đó sinh ra cả một thế giới hư ảo phong phú và phức tạp. Còn 
tánh không không phải là bản thể cố định nằm giữa lòng vũ 
trụ, từ đó sinh ra thế giới hiện tượng phong phú. Chỉ có thể 
nhận diện Tánh không trong từng sự hay từng việc một. Ví dụ 


10. Như Thật Tri Kiến & 131 


như khi nói về tánh không của một vật, đó là nói về chân cảnh 
giới của chính vật ấy: nghĩa là sự không có tự tánh của vật ấy. 
Tánh không ấy là thật tánh của vật ấy. Tánh không chỉ là sắc 
thái của một hiện tượng nhất định. Tánh không hoàn toàn 
không hiện hữu độc lập riêng biệt. 

Hơn nữa, chính vì tánh không là thật tánh của một sự vật 
nào đó, nên bao giờ sự vật ấy ngưng hiện hữu, tánh không của 
sự vật ấy cũng ngưng hiện hữu. Vậy, tuy tánh không vốn 
không phải là sản phẩm của nhân duyên, nhưng khi nền tảng 
nhận diện tánh không biến mất thì chính tánh không của vật ấy 
cũng không còn (23). 

Câu kinh “không chẳng khác sắc, sắc cũng chẳng khác 
không” cho thấy cần phải hiểu lời Phật dạy về hai chân lý [Nhị 
đế]. Một là chân lý qui ước, còn gọi là Tục đề, là chân lý phổ 
thông của đời sống hàng ngày. Hai là chân lý rốt ráo, là Chân 
đế, chỉ có thể thấy được nhờ quán chiếu sâu xa xem sự vật thật 
sự hiện hữu như thế nào. 

Trong Trung Quán Luận, ngài Long Thọ có nói như sau: 

Chu: Phật thuyết pháp 
Đều nói nhị để 

Đó là Tục để 

Cùng với Chân để (24). 


Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể dựa vào giác 





' Còn gọi là chân lý tương đối hay chân lý phổ thông. Anh ngữ: 
conventional truth. 


132 % Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


quan và tri thức để hiểu về chân lý qui ước [Tục đế], là cảnh 
giới tương đối, bao gồm tất cả mọi sắc thái phong phú phức 
tạp của nó. Ngược lại, phải quán chiếu thâm nhập thực tại một 
cách sâu sa mới có khả năng nhận biết chân lý rốt ráo [Chân 
đế], là cảnh giới chân thật, là thật tánh của sự vật. Thấy được 
Chân đề là thấy được tánh Như' của thế giới hiện tượng, thấy 
rõ sự vật thật sự hiện hữu như thế nào, đó chính là chân lý rốt 
ráo về thực thể của sự vật. Mặc dù cũng có nhiều trường phái 
triết lý Ân Độ cổ trong ngoài Phật giáo nói về hai chân lý khi 
giải thích chân tướng của thực tại, nhưng trong nghĩa vi tế 
nhất, hai chân lý phải được chứng ngộ như hai khía cạnh của 
cùng một thực tại, chứ không phải hai thực tại độc lập tách rời. 


Đây là điểm quan trọng, cần phải hiểu cho thật rõ. 


CÁC HỆ PHÁI LUẬN GIẢI 

Có một truyền thống luận giải, có lễ bắt nguồn từ ngài Ju 
Mipham của dòng Nyingma, giải thích bốn câu này của Tâm 
Kinh theo bốn cách tiếp cận tánh không. Theo hệ thống luận 
giải này, câu “sắc tức là không” trình bày tánh không của thế 
giới hiện tượng, nhờ đó chận đứng thường kiến -là nhận thức 
sai lầm cực đoan tin vào thực tại tuyệt đối của mọi hiện tượng. 
Câu thứ hai, “không tức là sắc”, trình bày tánh không là duyên 
sinh, nhờ đó chận đứng đoạn kiến -là nhận thức sai lầm cực 
đoan tin rằng mọi sự không có gì hiện hữu. Câu thứ ba, 


“không chẳng khác sắc”, trình bày sự kết hợp thuần nhất giữa 





' Anh ngữ: suchness. 


10. Như Thật Tri Kiến & 133 


tướng hiện và tánh không, nói cách khác, giữa tánh không và 
duyên sinh, nhờ đó đồng thời chận đứng cả hai cực đoan chấp 
thường và chấp đoạn. Câu thứ tư, “sắc chăng khác không”, cho 
thấy tướng hiện và tánh không thật ra không từng mâu thuẫn 
mà trú ở trạng thái hoàn toàn hợp nhất. Vậy bốn phương diện 
này siêu việt toàn bộ mọi khái niệm phân biỆt. 

Pháp môn Đạo Quả của dòng Sakya thuộc hệ thống Phật 
giáo Tây Tạng cũng tiếp cận tánh không qua bốn thành phần 
tương tự như trên: (1) tướng hiện là không; (2) không, khẳng 
định là duyên sinh; (3) không và tướng hiện, khẳng định là 
không hai; (4) sự không hai này, khẳng định là vượt lên trên 
mọi khả năng diễn đạt của ngôn từ và ý tưởng. 

Thông thường, tánh không được xem là liều thuốc hóa giải 
căn bịnh chấp hiện hữu có tự tánh, nhưng bốn cách tiếp cận 
tánh không này lại cho thấy nêu hiểu tánh không một cách sâu 
xa, bấy giờ có thể dùng tánh không để hóa giải cực đoan chấp 
không và dùng tướng hiện để hóa giải cực đoan chấp có. 
Phương pháp đảo ngược này chính là đặc điểm của hệ phái 
Trung quán Cụ duyên. 

Sau khi trình bày xong phương pháp tiếp cận tánh không 
qua bốn thành phần, Tâm Kinh nói rằng áp dụng phương pháp 
này với sắc rồi, phải nên tiếp tục áp dụng vào bốn hợp thể 
[uân] còn lại là thọ, tưởng, hành, thức [cảm giác, ấn tượng, 
diễn biến tâm lý, chủ thức]. Năm uẫn này bao gồm toàn bộ thế 


giới hiện tượng, hình thành từ những yếu tố kết hợp. 





' Pháp môn Đạo Quả: lamdre. 


134 3% Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Tương tự như vậy, thọ tưởng hành thức cũng đều không 
tự tánh. 

Câu kinh này chỉ có thê được giải thích từ tầm nhìn của người 
đang trực nhận tánh không. Trong trường hợp này, hành giả 
trực tiếp thấy được sự không có thực tại độc lập của mọi sự vật 
và chứng kiến tánh không một cách đơn thuần. Trong cảnh 
giới đó, tất cả mọi sai biệt đều hoàn toàn vắng bặt, không sắc, 
không tình cảm, không cảm giác, không nhận thức, không suy 
tưởng — và cũng hoàn toàn không có cái gì khác. 

Ngoài không ra, hoàn toàn không có gì khác. Đó là vì 
chứng ngộ này đến từ quá trình phủ nhận tự tánh của - nói ví 
dụ như — sắc. Sắc là một thực tại qui ước, một hiện tượng 
tương đối. Hiện tượng tương đối chỉ có thể biết được bằng 
nhận thức tương đối. Còn tánh không của sắc là Chân đề, là 
cảnh giới chân thật của sắc. Muốn chứng ngộ cảnh giới chân 
thật, chỉ có một cách là vận dụng chân tâm để quán chiếu chân 
tướng của thực tại. Tâm khi trực tiếp thấy tánh không, sẽ 
không thấy gì khác. Trong trường hợp đặc biệt này, chủ thể và 
đối tượng hoàn toàn biến mắt. 

Nếu quán chiếu sâu xa về sắc, phủ nhận liên tục, rồi cuối 
cùng vẫn lại tìm thấy sắc, thì phải nói rằng thật tánh của sắc 
chính là sắc. Nhưng sự thật không như vậy. Chân tướng của 
sắc là không, còn sắc là thực tại qui ước, là nên tảng thiết lập 
tánh không. Vì vậy mà nói câu khẳng định “không sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức” chỉ có thể hiểu được từ tầm nhìn của người 


đang thâm nhập tuệ giác trực nhận tánh không. 


10. Như Thật Tri Kiến &# 135 


TÁM ĐẶC TÍNH CỦA KHÔNG BÁT NHÃ 
Trong đoạn tiếp theo, Tâm Kinh nói đến điều thường được gọi 


s2, 


là “tám đặc tính của không bát nhã”: 
“Tôn giả Xá Lợi Phất, vì thế mà nói tất cả các pháp đều 
là không: không đặc tính; không sanh, không diệt; không 
dơ, không sạch; không thiêu, không đủ.” 

“Đặc tính” nói ở đây bao gồm hết thảy mọi tính chất chung, 
như vô thường và tánh không, cùng mọi tính chất riêng của 
hiện tượng đang nói đến —như tính chất đặc thù của một trái 
táo. Cả hai loại đặc tính này đều có thật trên lãnh vực tương 
đối, chúng ta nhận diện sự vật dựa trên những đặc tính Ấy, 
nhưng chúng lại không hiện hữu trong nghĩa tuyệt đối, không 
phải là thật tánh của sự vật. 

Tâm Kinh tiếp tục dạy rằng vạn vật “không sinh, không 
diệt”. Cần phải hiểu rõ sự vật vốn vấn được sinh ra, vẫn có 
khởi điểm — sinh diệt là tính chất chung của mọi hiện tượng. 
Nhưng tính chất này không phải là thật tánh của sự vật. Ở đây 
cũng vậy, nêu nhìn từ tầm nhìn của người đang đi sâu vào tuệ 
giác trực nhận tánh không, sẽ không thê tìm ra cái gì là sinh 
hay diệt; vì những điều này vốn không phải là bản chất sẵn có 
của sự vật. 

Điều này được nhắc đến ở ngay phần mở đầu của Trưng 
Quản Luận của ngài Long Thọ. Sách nói như sau: 





' Còn gọi là Tám Không, hay Bát bắt. 


136 3% Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Chẳng diệt cũng chẳng sinh, 
Chẳng đoạn cũng chẳng thường, 
Chẳng đến cũng chẳng đi, 
Chẳng khác cũng chẳng giống. 
Xin xưng tán Bồn sư 

Người nói lý duyên khởi 

Khéo điệt mọi hý luận, 

Là bậc thây cao tột 

Trong số chư Phật đà (25) 


Ở đây ngài Long Thọ tán dương đức Phật vì Phật dạy sự vật 
duyên sinh vốn không có tám đặc tính [sinh, diệt, đoạn, 
thường, đến, đi, khác, giống], và vì vậy hoàn toàn không có tự 
tánh. 

Tám đặc tính nói trên vẫn có, đó là tính chất của sự vật xét 
trên lãnh vực qui ước; nói cách khác, hiện tượng qui ước vẫn 
có sinh, có diệt, v.v..., nhưng tám đặc tính này không phải là 
bản chất rốt ráo sẵn có của sự vật. Ở mức độ rốt ráo, chỉ có sự 
vắng mặt — vắng tự tánh, vắng tính chất đặc thù, vắng sự sinh, 
vắng sự diệt, vắng sự nhiễm, vắng sự tịnh, vắng Sự giảm, văng 
sự tăng. 

Tám đặc tính này có thể qui nạp thành ba, mỗi loại trình 
bày tánh không từ một góc độ khác. Ba góc độ này thường gọi 
là Ba cánh cửa giải thoát, hay là Tam giải thoát môn. Nếu xét 
về chính bản thân của sự vật, sẽ thấy sự vật không có tự tánh 
và không có đặc tính. Đây là cánh cửa giải thoát thứ nhất, cửa 
Không. Nếu xét về nhân, sẽ thấy sự vật không sinh, không 


10. Như Thật Tri Kiến %# 137 


diệt, không nhiễm, không tịnh. Đây là cánh cửa giải thoát thứ 
hai, cửa Vô Tướng. Nếu xét về quả, sẽ thấy sự vật không 
thiếu, không đủ. Đây là cánh cửa giải thoát thứ ba, cửa Vô 
Nguyện. 

Ba cánh cửa này thật ra chỉ là ba cách nhìn về cùng một 
việc, về không bát nhã. Kinh Phật có nói trí tuệ chứng ngộ 
tánh không là cánh cửa chân thật duy nhất, là con đường duy 
nhất đưa chúng ta ra khỏi vòng kềm tỏa của vô minh cùng hậu 


quả vô minh mang đên, là khô đau sinh tử luân hôi. 


138 


Chương 11 
Thành tựu đạo quả 


TÁNH KHÔNG CỦA TÁT CÁ MỌI HIỆN TƯỢNG 

Bây giờ hãy trở lại với Tâm Kinh. 
Tôn giả Xá Lợi Phắt, thế nên trong không, không sắc 
thọ tưởng hành thức [sắc tướng, cảm giác, ấn tượng, 
diễn biến tâm lý, chủ thức]; không nhãn nhĩ tỷ thiệt 
thân ý [mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý]; không sắc thanh 
hương vị xúc pháp [hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị 
nếm, đối tượng của tiếp xúc, đối tượng của ý tưởng]; 
không nhãn giới, không thức giới, cho đến tận không 
ý thức giới [lãnh vực của mắt, của thức, của ý thức]; 
không vô minh và sự diệt tận của vô minh, cho đến 
không lão tử và sự diệt tận của lão tử [già chết]; 
không khỗ tập diệt đạo [khố, nguyên nhân tạo khổ, sự 
tận diệt của khổ, con đường diệt khổ]; không trí tuệ, 
không thủ đắc, và không cả sự không thủ đắc. 

Trong đoạn này, câu thứ nhất khăng định năm uân là không, 

câu kế tiếp khai triển ra với tánh không của sáu giác quan — 

năm giác quan và ý thức. Câu tiếp theo lại mở rộng tánh không 

xa hơn nữa, ra đến thế giới bên ngoài, bao gồm những đối 

tượng của giác quan là hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, 

đối tượng của tiếp xúc và đối tượng của ý thức [sắc, thanh, 


10. Như Thật Tri Kiến # 139 


hương, vị, xúc, pháp, gọi chung là sáu trần]. Câu cuối lại càng 
mở rộng xa hơn, tới mười tám lãnh vực của tất cả mọi hiện 
tượng [mười tám giới], đến tận lãnh vực của ý thức” (26). 
Như vậy mọi sự, mọi vật, mọi việc, kế cả những hiện tượng 
không do yếu tô kết hợp ví dụ như không gian, đều thuộc về 
một trong những thành phần phân loại nêu ra trong Tâm Kinh, 
tất cả đều được khẳng định là không có tự tánh. 7m Kinh nói 
tiếp: 

không vô minh và sự diệt tận của vô minh, cho đến 
không lão tử và sự diệt tận của lão tử; 

Câu này phủ nhận mười hai duyên khởi trong chu kỳ lưu 


chuyên của đời sông vô minh. Mặc dù chỉ nhăc đên vô minh 


rz 
x33 


và lão tử, chữ “cho đến” cho thấy toàn bộ mười hai duyên khởi 
bị phủ nhận: vô minh [mê muội|, hành [hoạt động|, thức 
[nghiệp thức], danh sắc [tập hợp tâm lý vật lý], lục nhập [sáu 
giác quan], xúc [giao tiếp], thọ [cảm giác], ái [lưu luyến], thủ 
[bám víu], hữu [hiện hữu], sinh [chào đời] và lão tử [già chết]Ÿ. 
Quá trình phủ nhận mười hai duyên khởi chính là quá trình đạt 
niết bàn. Mặc dù sinh trong luân hồi và giải thoát luân hồi có 
thật trên lãnh vực qui ước, nhưng lại không có trên lãnh vực 
rốt ráo. Vì vậy ở đây mười hai duyên khởi bị Tâm Kinh phủ 


nhận. Tâm Kinh nói tiếp: 


: Còn gọi là pháp vô vI. 

h Ý nghĩa của mười hai duyên khởi để trong ngoặc vuông là do 
người dịch thêm vào, dựa theo HT Thích Trí Quang, 7ông Quan 
Pháp Cú Nam Tông. 


140 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


không khỗ tập diệt đạo; không trí tuệ, không thủ đắc, và 
không cả sự không thủ đắc. 

Cũng vẫn đứng trong tầm nhìn của trí tuệ thâm nhập tánh 
không, đoạn kinh này bắt đầu bằng lời phủ nhận Tứ diệu để 
thuộc thời kỳ chuyên bánh xe chánh pháp thứ nhất. Tứ diệu để 
là bốn chân lý về khổ, nguyên nhân tạo khổ, sự tận diệt của 
khổ, và con đường diệt khối. Như vậy ở đây Tâm Kinh phủ 
nhận con đường tu. Tiếp theo, cả kết quả của đường tu Tâm 
Kinh cũng phủ nhận bằng câu khăng định tánh không của kinh 
nghiệm chủ quan: “không trí tuệ, không thủ đắc”. Cuối cùng, 
ngay chính sự phủ nhận cũng được Tâm Kinh phủ nhận: 
“không cả sự không thủ đắc.” Cả trạng thái trong sáng có thể 
đạt đến nhờ thâm nhập Trí tuệ Bát nhã cũng không có tự tánh. 
Mọi tánh đức của tâm thức người đạt đến niết bàn, thành tựu 
thần lực của Phật, tất cả đều là không, đều được phủ nhận ở 


đây. 


NIẾT BÀN 

Tâm Kinh nói tiếp: 

Tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ tát vì không thủ đắc, nên y theo 
Bát nhã ba la mật đa, an trú nơi đó. Vì tâm Bồ tát không 
chướng ngại, nên không khiếp sợ, vượt thoát mọi mê 
lầm, cứu cánh niết bàn. Phật đà cả ba thời gian vì y theo 
Bát nhã ba la mật đa nên được vô thượng bồ đề. 


Trong Tâm Kinh, niết bàn được hiểu là thật tánh của tâm, là 





' Tứ Diệu Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 


10. Như Thật Tri Kiến & 141 


trạng thái trong sáng tách lìa mọi phiền não ô nhiễm. Như đã 
nói trước đây, vì tâm vốn trong sáng, vì tâm có Phật tánh, nên 
chỉ cần tách lìa phiền não án ngữ sự trong sáng là giác ngộ tự 
nhiên sẽ vén mở. Vì vậy tánh không của Tâm được gọi là nền 
tảng của niết bàn, là bản tánh niết bàn. Khi biết áp dụng biện 
pháp hóa giải phiền não, thanh tịnh hóa tâm thức, dần dần tâm 
sẽ tách lia khỏi mọi chướng ngại. Tánh không của tâm-không- 
ô-nhiễm này chính là siết bàn chân thật, là giải thoát. Chỉ khi 
nào trực chứng được thật tánh của tâm trong trạng thái toàn 
hảo và thanh tịnh nhất mới gọi là giải thoát, là đạt niết bản. 

Ngài Long Thọ có giải thích trong 7zng Quản Luận như 
sau: tánh không vừa là phương tiện diệt trừ phiền não, vừa là 
thành quả đạt đến khi phiền não tận diệt. Ngài viết: 


Đoạn dứt tất cả 
Nghiệp và phiển não 
Thì được giải thoát. 
Nghiệp và phiên não 
Cùng với nhận thức 
Đẩu phát sinh từ 
Khái niệm phân biệt. 


Khái niệm phân biệt 





' Còn gọi là tánh tịnh niết bàn. Tạng: rang-zhin. nyang-dä. Anh ngữ: 
natural nirvana. 

Ï Chân niết bản, true nirvana. 

' Còn gọi là vọng niệm, hay niệm. Ngài Huyền tráng nói phân biệt 
còn là vô ký dị thục tuệ (cái biết bâm sinh hay bản năng) [trích Luận 
Khởi Tín, Ht Trí Quang]. Tiếng Anh dùng chữ elaboration. 


142 3% Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Dựt nhờ tảnh không. (27) 
Mọi sắc thái của đường tu giác ngộ - ví dụ như khả năng giác 
ngộ sẵn có, con đường tu, hay thành quả giác ngộ - tất cả đều 
không có tự tánh, và chính vì không có tự tánh, nên đều sẵn có 
bản tánh niết bàn. Nhờ quán chiêu sâu xa bản tánh niết bàn 
này, hành giả sẽ có khả năng làm tan biến loại khổ đau đến từ 
hiểu biết sai lầm về sự vật, nói cách khác, đến từ vô-minh-căn- 
bản. Chẳng những có thê xóa tan khổ đau, ngay cả tập khí của 
vô minh chấp ngã và tất cả những mầm mống nghiệp thức gieo 
lại từ những hành động vô minh trong quá khứ, đều có thể xóa 
sạch. Nói cách khác, chúng ta có thể diệt sạch toàn bộ mọi vô 
minh trong hiện tại, mầm mống vô minh của quá khứ, và 
khuynh hướng tạo vô minh trong tương lai. Tâm Kinh nói tiếp, 
vượt thoát vô minh một cách toàn diện như vậy rỒi, sẽ không 
còn khiếp sợ, sẽ đạt cứu cánh là vô trú niết bàn của Phật đà. 
Phật đà cả ba thời gian vì y theo Bát nhã ba la mật đa 
nên được vô thượng bô đề. 
Ở đây, trong câu “Phật đà cả ba thời gian”, chữ Phật đà dùng 
để chỉ các vị Bồ tát địa vị cao nhất, trước khi đạt quả vị Phật. 
Địa vị này được gọi là đjz vị của Phật đà. Bồ tát ở địa vị này 
khi nhập kữn cương fam muội sẽ có được đầy đủ mọi tính đức 
của Phật. Trú ở kim cương tam muội, y theo Bát nhã ba la mật 
đa, Bồ tát tận cùng địa vị sẽ đạt đến giác ngộ cứu cánh của 
Phật đà. 


10. Như Thật Tri Kiến & 143 


MẬT CHÚ TÂM KINH 

Từ đầu đến ngang đây, Tâm Kinh giảng tánh không thuận theo 
căn cơ người bình thường. Trong phần tiếp theo, Tâm Kinh sẽ 
vì những người căn cơ phi thường mà trình bày ngắn gọn về 
tánh không qua dạng mật chú. Tâm Kinh nói như sau: 

%Do đó nên biết chú Bát nhã ba la mật đa -chú của đại 
trí tuệ, tối thượng, đồng bậc với tuyệt bậc, trừ được hết 
thảy khô não — là thân chú chân thật vì không hư ngụy.” 

Ở đây, chính bản thân của Bát nhã ba la mật đa, 
prajnaparamita, được gọi là “thần chú”. Nguyên văn chữ 
thân chú có nghĩa là “hộ trì tâm thức.” Chứng đắc Bát nhã ba 
la mật đa sẽ che chở tâm thức thoát khỏi mê lầm, thoát khỏi 
phiền não đến từ mê lầm và thoát khỏi cái khổ đến từ phiền 
não. 

Gọi Bát nhã ba la mật đa là “thần chú của đại trí tuệ”, vì 
thâm nhập ý nghĩa rốt ráo của Bát nhã ba la mật đa sẽ đoạn trừ 
được ba chất độc tham sân si. Gọi “tối thượng”, vì không có 
phương tiện nào vĩ đại hơn Bát nhã ba la mật đa để cứu vớt 
chúng sinh ra khỏi hai bờ cực đoan, là khổ đau luân hồi và an 
lạc riêng lẽ của niết bàn cá nhân. Gọi “đồng bậc với tuyệt 
bậc”, vì địa vị giác ngộ của Phật không gì có thể sánh bằng, 
đồng thời hành giả có thể chứng ngộ sâu xa chú này và đạt đến 
địa vị không gì sánh bằng đó. Cuối cùng, gọi “trừ được hết 
thảy khổ não”, vì Bát nhã ba la mật đa trừ được khổ đau trong 
hiện tại, đồng thời xóa sạch tất cả mọi tiềm năng tạo khổ trong 


tương lai. 


144 3% Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Bát nhã ba la mật đa là Chân đề, là chân lý rốt ráo, nên gỌI 
là “chắc thật.” Khác với Tục đế, cảnh giới của Chân đề hoàn 
toàn không có sự sai biệt giữa tướng và tánh. Vì vậy mà nói 
tướng Chân đề là “không hư ngụy”. Ngoài ra, tính chất không 
hư ngụy này cho thấy khi chứng được thần chú Bát nhã, có thê 
nhờ Bát nhã ba la mật đa mà giải thoát toàn diện khỏi khổ đau 
và nguyên nhân của khổ đau. Nhìn từ khía cạnh này, cũng có 


thê nói Bát nhã ba la mật đa là chân thật. 


Nay tôi xin tuyên thuyết thần chú Bát nhã ba la mật đa: 
TADYATHA GATE GATE PARAGATE 
PARASAMGATE BODHI SVAHA. Xá Lợi Phất, các vị 
Đại bô tát hãy nên hành trì Bát nhã ba la mật đa theo 
đúng như vậy. 

Chữ /zdyatha tiếng Phạn có nghĩa là “như sau”, dùng làm từ 
chuyền tiếp sang câu tiếp theo; gafé gafé là “đi, đi”; paragaté 
là “vượt qua”; parasamgaíé là “vượt qua hoàn toàn”; và bodhi 
svaha có thê hiểu là “an trụ vững vàng trong giác ngộ.” Vậy 
nguyên câu chú này có thê được dịch nghĩa như sau: “Vượt 
qua, vượt qua, vượt qua bên kia, vượt qua hoàn toàn, an trú 
trong giác ngộ.” Hình ảnh “vượt qua bờ bên kia” có thể dùng 
làm cảnh ngữ của câu chú này, nói cách khác, bỏ bờ bên này 
với căn nhà chúng ta có từ vô thủy là luân hồi và nếp sống vô 
minh, để vượt qua đến bờ bên kia, bờ cứu cánh niết bàn, của 


giải thoát toàn diện. 


10. Như Thật Tri Kiến &# 145 


ẤN NGHĨA TRONG TÂM KINH 
Mật chú này chuyên chở ân nghĩa của Tâm Kinh, thê hiện mối 
liên hệ giữa tuệ giác tánh không và năm giai đoạn tu chứng. 
Chữ “vượt qua” đầu tiên là lời thúc đây hành giả đũng mãnh 
bước vào giai đoạn tích lũy tư lương [tư lương đạo]'. Chữ 
“vượt qua” thứ hai là lời thúc đây hành giả dũng mãnh bước 
vào giai đoạn chuẩn bị tâm thức đề tu tập tánh không [gia hạnh 
đạo]Ï. “Vượt qua bên kia” tương đương với giai đoạn kiến đạo, 
thấy được thật tánh, trực nhận tánh không. Hành giả bước vào 
kiến đạo thì trở thành bậc Thánh giả (arya). “Vượt qua hoàn 
toàn” là giai đoạn tu tập (chữ tạng là gơm, có nghĩa là huân tập 
cho quen), nhờ miên mật hành trì nên càng lúc càng thuần thục 
với tánh không [tu tập đạo]Ÿ. Đoạn cuối của mật chú, “bồ đề, 
tát bà ha”, là lời thúc đầy hành giả an trụ vững vàng trong giác 
ngộ, nói cách khác, đạt cứu cánh niết bàn [cứu cánh đạo ÏŸ. 
Phần trên của Tâm Kinh cũng có liên quan đến năm chứng 
đạo: tư lương đạo, gia hạnh đạo, kiến đạo, tu tập đạo, và cứu 
cánh đạo. Đầu tiên Tâm Kinh nói về bốn thành phần của tánh 
không là “sắc tức thị không, không tức thị sắc, không chăng 
khác sắc, sắc cũng chẳng khác không”: đó là phương pháp tu 
dành cho hai giai đoạn đầu tiên là tư lương đạo và gia hạnh 


đạo. Tiêp theo 7m Kinh nói vê tám đặc tính của các hiện 


' Anh ngữ: path of accumulation. 

" Anh ngữ: path of preparation. 

" Còn gọi là thông đạt đạo. Anh ngữ: path of seeing. 

* Anh ngữ: path of meditation. 

Ÿ Còn gọi là vô học đạo. Anh ngữ: path ofno more learning. 


146 3% Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


tượng, “tất cả các pháp đều là không: không đặc tính, v.v...”, 
đó là phương pháp phát khởi trí tuệ trực nhận tánh không trong 
giai đoạn kiến đạo. Câu “không vô minh và sự diệt tận của vô 
minh”, là phương pháp thích ứng với tánh không ở tu tập đạo. 
Đoạn tiếp theo, “Tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ tát vì không thủ đắc, 
nên y theo Bát nhã ba la mật đa và an trú nơi đó,” là phương 
pháp hành trì của Bồ tát thập địa, ở đó các vị Đại bồ tát an trú 
trong kim cương tam muội. 

Chuyên từ giai đoạn trước sang giai đoạn sau chỉ thật sự 
xảy ra lúc hành giả đang nhập chánh định. Lúc ban đầu, khi 
còn trong tư lương đạo, trí tuệ về tánh không chỉ mới là kiến 
thức có được về tánh không và về thật tánh của hiện tượng. Bồ 
tát có trí tuệ sắc bén thường thâm nhập tánh không trước khi 
phát tâm bồ đề, còn Bồ tát trí tuệ ít bén nhạy có thê phát tâm 
bồ đề trước. Trong cả hai trường hợp, thâm nhập được tánh 
không sẽ tạo ảnh hưởng lớn, bổ xung củng cố mọi phương 
diện khác trên con đường tu chứng. Hiểu biết sâu xa về tánh 
không sẽ giúp thành tựu tâm buông xả — là tâm khát khao 
mong giải thoát khổ đau luân hồi. Hiểu biết sâu xa về tánh 
không đồng thời cũng là nền tảng của lòng từ bi mãnh liệt đối 
với tất cả chúng sinh. 

Giai đoạn đầu tiên là tư lương đạo. Trong giai đoạn này, trí 
tuệ về tánh không phần lớn chỉ dựa trên căn bản của công phu 
học hỏi [Văn], tư duy [Tư] và hiểu biết kiến thức; rồi nhờ tham 
thiền quán sát về những gì học được mà hiểu biết ngày càng 
sâu hơn, cho đến khi đạt được trí tuệ hoàn toàn trong sáng. 


Đây là bước chuyền sang gia hạnh đạo. Ở đây chứng ngộ về 


10. Như Thật Tri Kiến # 147 


tánh không tuy chưa phải là trực chứng, nhưng đã thôi không 
còn là hiệu biết thuần túy kiến thức hay khái niệm, mà đã là 
một kinh nghiệm tâm thức. 

Giai đoạn thứ hai là gia hạnh đạo. Trong giai đoạn này, hiểu 
biết về tánh không càng lúc càng sâu hơn, vi tế và trong suốt 
hơn, và hành giả khi thiền quán càng lúc càng ít vận dụng khái 
niệm hơn. Đến khi tất cả mọi khái niệm phân biệt đối đãi, về 
chủ thể đối tượng, về cảnh giới Tục đế, hay về hiện hữu có tự 
tánh, đều tan biến hết, khi ấy hành giả chuyên sang giai đoạn 
kiến đạo. 

Ngang đây [giai đoạn thứ ba, kiến đạo], chủ thể và đối 
tượng hoàn toàn không còn cách biệt; nội tâm và ngoại cảnh 
tan hòa trong nhau, như nước rót vào trong nước. Kinh nghiệm 
về tánh không lúc ấy trở nên trực tiếp, không còn xuyên qua 
bất cứ một trung gian nào. 

Kinh nghiệm trực chứng tánh không sẽ càng lúc càng thâm 
sâu hơn. Vào đến giai đoạn thứ tư là tu tập đạo, các tầng lớp 
phiền não lần lượt tan biến một cách tự nhiên. Trong giai đoạn 
này, hành giả bước qua “bảy địa Bồ tát phiền não nhỏ nhiệm”. 
Gọi là phiền não nhỏ nhiệm vì phiền não vẫn còn, phải đến địa 
thứ tám mới dứt hắn. Vào địa thứ tám, chín và mười, ngay cả 
tập khí phiền não cũng lần lượt tan biến. Chót hết, hành giả 
loại bỏ tất cả mọi chướng ngại án ngữ trí toàn giác, trong cùng 
một niệm có thể thu nhiếp được cả hai cảnh giới Chân để và 


Tục đế. Khi ấy rạng tỏa trí toàn giác của một đắng Phật đà. 


148 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


HOAN HỶ, TÍN THỌ, PHỤNG HÀNH 

Đầu Tâm Kinh, ngài Xá Lợi Phất đặt một câu hỏi. Câu trả lời 
của Bồ tát Quan Tự Tại chấm dứt bằng mật chú của 7â Kinh. 
Vậy ngang đây nội dung chính của Tâm Kinh đã hoàn tất. Còn 
lại là phần hoàn kinh, thường thấy trong loại kinh Phật tự 
thuyết. 

Bấy giò, đức Thế tôn từ chánh định trở ra, tán dương 
Đại bô tát Quan Tự Tại, nói rắng: “Tôt lắm! Tôt lắm! 
thiện nam tử, đúng là như vậy, nên là như vậy. Đôi với 
Bát nhã ba la mật đa, phải nên hành trì đúng như ông 
nói. Tu đúng như vậy thì chư Như lai sẽ đêu hoan hỷ.” 

Từ đầu kinh đức Phật vẫn ngồi nhập chánh định. Không cần 
tác ý, Phật truyền lực gia trì cho Bồ tát Quan Tự Tại và Tôn 
giả Xá Lợi Phát đối đáp với nhau như đã thấy. Khi cuộc đối 
đáp chấm dứt, Phật khẳng định những gì Bồ tát Quan Tự Tại 
vừa nói là chính xác. Lời khẳng định này cho thấy chánh định 
đức Phật nhập vào là sự phối hợp bất nhị giữa đại định thâm 
nhập tánh không và trí toàn giác biết rõ sự chuyền biến không 
ngừng của thê giới hiện tượng. Nói cách khác là sự phối hợp 
bất nhị giữa Chân để và Tục đề. Khả năng trong cùng một 
niệm biết được cảnh giới của Chân đề và Tục đề, chỉ Trí Phật 


mới có. 


Tâm Kinh kết thúc như sau: 


Nghe xong lời đức Thế tôn dạy, tôn giả Xá Lợi Phất, Đại 
bồ tát Quan Tự Tại, cùng toàn thể chư thiên, nhân loại, a 


10. Như Thật Tri Kiến # 149 


tu la và càn thát bà, tất cả đều hoan hỷ. tin tưởng, tiếp 
nhận và kính cân thực hành. 

Chỉ khi nào tha thiết muốn thâm nhập ý nghĩa thâm diệu 
của cuốn kinh tầm vóc cỡ Tâm Kinh, họa may có thể hiểu 
được cảm xúc sâu xa được bày tỏ trong lời tán dương Phật của 
Lama Tông Khách Ba [Tsongkhapa]. VỊ đại hành giả và đại 
học giả của thế kỷ thứ 14 này, từ trong giác ngộ thâm sâu nhất, 
đã viết ra những dòng sau đây đề nói lên lòng cảm kích biết ơn 
vô hạn đối với lời Phật dạy về chân lý tuyệt sâu của tánh 


không: 


Mỗi khi nhớ lời Phật dạy, 

Ý nghĩ này lại hiện trong tôi: 

Đẳng bốn sư, giữa vùng hào quang sáng 
Tỏa rạng ngời mọi tướng hảo Phật đà 
Đã dùng pháp âm vi diệu, 

Thuyết giảng giáo pháp này. 


Ảnh Phật hiện trong tôi 

An ủi trái tìm mòn hao mệt mỏi 
Như ảnh trăng thanh mát 

Xoa địu cõi nóng khô. (28) 


Phần III 


Đường Đi Của Bồ Tát 


151 


Chương 12 
Phát tâm bồ đề 


CON ĐƯỜNG CHUYÊN HÓA TUẦN TỰ 

Muốn luyện tâm cho thuần, đạt chứng ngộ sâu xa, cần phải trải 
qua quá trình tuần tự chuyển hóa tâm thức. Chuyên hóa theo 
quá trình tuần tự là điều thường thấy trong thế giới vật lý và 
tâm lý. Có thể nói tiến triển tuần tự là luật tự nhiên, là kết quả 
đương nhiên của nhân quả. Trên lãnh vực tâm thức, quá trình 
chuyển hóa tuần tự cần được thực hiện trên căn bản của sự hợp 
nhất giữa phương tiện (upaya) và trí tuệ (prajna). Chúng ta vừa 
mới đọc xong Tâm Kinh. Đó là lời giảng tuyệt hảo về trí tuệ. 
Bây giờ hãy thử tìm hiểu thêm về phương tiện, nhất là về 
phương pháp phát triển lòng từ bi. 

Trí bát nhã nếu được tâm bồ đề hỗ trợ sẽ có khả năng hóa 
giải hai loại chướng ngại là phiền não chướng và chướng ngại 
vi tế của trí giác [sở tri chướng]. Tâm bồ đề là tâm nguyện vị 
tha, cầu giác ngộ để mang lợi ích đến cho tất cả chúng sinh. 
Đây là phần phương tiện của con đường tu chứng, là yếu tố 
quan trọng không thể thiếu đề đạt trí toàn giác của Phật. Có thể 
nói tâm bồ đề là đặc điểm của Bồ tát, của những người mà 


Tâm Kinh gọi là “thiện nam, thiện nữ.” 


152 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Dù hiểu tánh không một cách đúng đắn sâu xa, dù đã giải 
thoát luân hồi, nếu thiếu tâm bồ đề thì vẫn chưa phải là Bồ tát. 
Tâm bồ đề này chỉ với tấm lòng chân thành mong mỏi chúng 
sinh được hạnh phúc thoát khổ đau thôi, chưa thể gọi là đủ; 
cần phải có thêm ý thức mãnh liệt, rằng tôi, chính tôi, sẽ gánh 
lấy trách nhiệm nặng nề giải thoát tất cả ra khỏi khổ não. 
Muốn phát khởi lòng từ bi lớn lao như vậy, trước hết phải có 
được cảm giác thông cảm gần gũi với tất cả chúng sinh. Thiếu 
cảm giác gần gũi này, tâm bồ đề chân chính sẽ không nảy sinh. 
Trong phân tiếp theo, chúng ta sẽ xem làm cách nào có thê có 
được cảm giác gần gũi ấy. 

Các vị cao tăng Ấn Độ ở học viện Na-lan-đà khi xưa có dạy 
hai phương pháp phát khởi tâm bồ đề: pháp tu bảy điểm nhân 
quả và pháp tu bình đẳng hoán chuyền ngã tha. 


BẢY ĐIÊM NHÂN QUÁ 

Đề thực hành phương pháp bảy điểm nhân quả, quí vị cần 
quán tưởng tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình, hay là người 
mà quí vị yêu quí nhất, là hiện thân của tất cả mọi tình cảm tốt 
lành. Cần nhớ lại mọi cảm xúc dạt dào yêu thương của mình 
đối với mẹ - hay với người nào đã tốt với quí vị như mẹ ruột - 
rồi mở rộng cảm xúc đó ra, chan hòa lên tất cả mọi người, mỌi 
loài, với ý thức rằng bất cứ chúng sinh nào cũng đều đã từng 
có lúc chăm sóc thương yêu quí vị giống như vậy. Khi thấy 
được mối tương quan chặt chẽ giữa mình với tất cả, xuyên qua 
những kiếp tái sinh triền miên không khởi điểm, chừng đó sẽ 


thấy bất cứ một ai cũng đã từng là cha mẹ, đã từng đối xử với 


12. Phát Tâm Bồ Đề % 153 


chúng ta bằng thái độ chăm sóc nâng niu cực kỳ tốt lành. 

Loại tình thương này cũng có thê tìm thấy trong thế giới 
của súc sinh. Ví như loài chim, nếu chúng ta chịu khó quan 
sát, sẽ thấy chim mẹ luôn ấp ủ chim non, chăm lo không quản 
ngại, cho đến khi chim con đầy đủ lông cánh. Không cần biết 
chim mẹ có loại tình cảm mà loài người thường gọi là lòng từ 
bi hay không, nhưng rõ ràng là hành động này, tự nó, đã là một 
điều tốt lành vĩ đại. Đàn chim non lệ thuộc hoàn toàn vào chim 
mẹ; mẹ là chốn chở che duy nhất, chốn nương tựa duy nhất, và 
cũng là chốn cấp dưỡng duy nhất của chúng nó. Chim mẹ tận 
tâm đến nỗi khi gặp nguy hiểm sẽ không ngần ngại hy sinh 
tánh mạnh đề bảo vệ đàn con. Đó là tinh thần mà chúng ta cần 
phải có đối với tất cả mọi loài chúng sinh. 

Chịu khó quán chiếu về những kiếp tái sinh tiếp nối từ vô 
thủy cho đến bây giờ, sẽ thấy được chúng sinh nào cũng đã 
từng đối xử với chúng ta tốt như vậy. Thấy được điều này, tự 
dưng sẽ nảy lòng thông cảm biết ơn sâu xa đối với tất cả, rồi từ 
đó sẽ có được cảm giác gần gũi thân thiết rất tự nhiên đối với 
mọi loài chúng sinh, dù ngay trong kiếp này họ có đối xử với 
ta như thế nào cũng không quan trọng. Có được như vậy mới 
thật sự là thân thiết gần gũi với tất cả chúng sinh. 

Tuy nhiên, cảm giác thân thiết gần gũi này, cũng như mọi 
thứ khác, chỉ có thể đến theo quá trình tuần tự. Trước tiên cần 
có thái độ bình đẳng đối với tất cả. Trong đời sống hằng ngày 
cảm xúc của chúng ta thay đổi lên xuống luôn luôn. Thân gần 
người này, ghét xa người kia. Ngay như đối với cùng một 


người, cũng có khi vì chuyện nhỏ nhặt mà thái độ của chúng ta 


154 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


chuyên từ thái cực này sang thái cực khác. 

Phải thấy rằng nếu chưa loại bỏ toàn bộ phiền não, cảm 
giác thương yêu gần gũi chỉ có thê đến từ tâm ô nhiễm, từ 
tham ái. Cảm giác gần gũi khởi từ tham ái có khi lại là chướng 
ngại lớn cho việc phát khởi lòng từ bị chân chính. Vì vậy phải 
nuôi dưỡng tâm bình đăng trước. Sau đó, phát triển cảm giác 
gần gũi trên nền tảng của lý trí lành mạnh, thay vì dựa trên 
lòng tham ái. 

Dần dà, cảm giác thân thiết gần gũi đối với tất cả sẽ khiến 
chúng ta xót xa không chịu nổi khi chứng kiến nỗi khổ của 
chúng sinh. Đến một lúc nào đó, lòng đại bi mong chúng sinh 
thoát khổ sẽ mãnh liệt đến nỗi chúng ta tự thấy chính mình 
phải gánh lấy trách nhiệm đưa chúng sinh ra khỏi khổ đau. 
Lòng đại từ cũng vậy. Đại từ là niềm mong mỏi chúng sinh 
được hạnh phúc. Dần dần chúng ta sẽ quyết tâm gánh vác 
trách nhiệm mang hạnh phúc về cho chúng sinh. Sau hết, khi 
lòng đại từ đại bị đều đã lớn rộng mạnh mẽ, kèm chung với 
tinh thần trách nhiệm cao độ, lúc ấy “thái độ vị tha phi 
thường” sẽ phát khởi. Đây là tâm nguyện khao khát muốn đưa 
toàn thê chúng sinh ra khỏi khổ đau luân hồi. Có được thái độ 
phi thường này rồi, chúng ta cần xét lại xem mình vốn có đủ 
khả năng gánh vác việc lớn lao như vậy hay không. Ngài 
Nguyệt Xứng, một vị đại luận sư xứ Ấn, có viết trong bộ 


Lượng Thích Học như sau: 





! Phạn: Pramanavartika. 


12. Phát Tâm Bồ Đề & 155 


Nếu chính mình cũng không biết rõ 
Thật khó lòng giải thích cho người. (29) 


Xét theo quan điểm Phật giáo, muốn bảo đảm bình an và 
hạnh phúc chân thật cho chúng sinh, tốt nhất là đưa tất cả đến 
bờ giác ngộ. Tuy nhiên, muốn đưa chúng sinh đến quả vị Phật, 
ít nhất chính mình phải có đủ kiến thức và phải tự mình chứng 
được quả vị Phật. Vậy muốn mang lợi lạc về cho chúng sinh 
không còn cách nào khác hơn là chính mình phải đạt giác ngộ. 
Ý nghĩ này là đỉnh cao của pháp tu bảy điểm nhân quả, đó 
chính tâm bồ đề. Tâm này vừa mang chí nguyện muốn chúng 
sinh được lợi lạc, vừa khát khao thành Phật để có khả năng 
hoàn thành chí nguyện ấy. 


HOÁN CHUYÊN NGÃ THA 

Phương pháp thứ hai là hoán chuyển ngã tha. Mục đích pháp 
tu này là để thấy giữa mình và người vốn không sai khác. Xét 
về ước muốn bẩm sinh là cầu hạnh phúc tránh khổ đau, mình 
với người hoàn toàn như nhau. Phải nghĩ rằng: “Tôi có quyền 
toàn thành ước muốn bẩm sinh là tìm hạnh phúc tránh khổ 
đau, người khác cũng vậy. Tôi có khả năng làm tròn ước muốn 


3 


này, người khác cũng vậy.” Sự khác biệt giữa tôi và người 
khác chỉ nằm ở con số: tôi chỉ có một, còn người khác lại 
nhiều không kế xiết. Vậy thử hỏi tôi và người khác, bên nào 
quan trọng hơn? 

Khi suy nghĩ so sánh về lợi ích của mình và của người, bình 


thường ai cũng thấy hai điều này không liên quan gì đến nhau. 


156 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Sự thật không như vậy. Người nào cũng là một thành phần 
trong một cộng đồng nào đó, luôn thuộc về cả một cấu trúc xã 
hội phức tạp. Bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống cá nhân 
cũng tạo ảnh hưởng trên toàn thê cộng đồng. Ngược lại, bất cứ 
điều gì tác động trên cộng đồng cũng sẽ ảnh hưởng đến đời 
sống cá nhân. 

Ngoài ra, nếu thật sự tâm ái ngã có khả năng thỏa mãn 
nguyện vọng cá nhân và mang lại hạnh phúc, thử nghĩ kế từ 
khi sinh ra và từ vô lượng kiếp về trước, chúng ta đã không 
ngừng làm như vậy, hẳn đã phải thành công, đã đạt hạnh phúc 
từ lâu. Nhưng rõ ràng là vẫn chưa thành công. Phải thấy rằng 
thói quen ái ngã không bao giờ có thê mang lại hạnh phúc 
chân thật, và cũng không thê giải thoát bất cứ một ai, kế cả cái 
tôi mà chúng ta rất đỗi cưng qui. 

Ngược lại, ngài Tịch Thiên trong cuốn Nhập B Đề Hành 
Luận có nói, nếu trong quá khứ chúng ta biết xoay ngược thái 
độ, vất bỏ tinh thần cầu lợi cho mình để mở lòng quan tâm đến 
tất cả, theo đuôi con đường tu học với thái độ vị tha, chắc chắn 
bây giờ chúng ta đã giác ngộ từ lâu. Ngài viết: 

Nếu một kiếp nào đó 
Bạn đã từng như vậy 
[Mở rộng tâm ải ngã 
Chuyển thành tâm vị tha] 
Thì bây giờ không thể 
Đang ở chốn nào khác 


Hơn là chôn an lạc 


12. Phát Tâm Bồ Đề & 157 


Của một đẳng Phật đà. (30) 


TỰ LỢI VÀ LỢI THA 

Ngài Long Thọ trong cuốn Bảo Hành Vương Chính Luận) 
(Ratnavali), có nói muốn đạt trí toàn giác của Phật, phải năm 
vững ba nguyên tắc căn bản, đó là đại bi, tâm bồ đề, và trí bát 
nhã. Đại bi là gốc rễ. Tâm bồ đề mọc lên từ đại bi. Và trí bát 
nhã là yếu tố tối quan trọng, hỗ trợ hai yếu tố trên. Tất cả các 
bậc đại giác như Phật Thích Ca đều thấy rõ nhược điểm của 
tâm lý cầu lợi ích cho mình và ưu điểm của tâm lý cầu lợi ích 
cho người. Còn chúng ta thì ngược lại, vẫn tiếp tục trôi lăn 
trong khổ đau luân hồi như sóng biển, lớp này chưa lắng 
xuống, lớp sau đã dồi lên. Luôn than khổ nhưng vẫn kẹt giữa 
luân hồi vì đã lỡ phó thác an nguy của chính mình cho thái độ 
vị kỷ cùng cực, lỡ dung túng kẻ phản trắc là tâm chấp hiện hữu 
có tự tánh. 

Tại gốc rễ của phiền não có hai lực tác động chính. Một là 
vọng tâm chấp ngã, mê lầm tin có một cái tôi chắc thật có tự 
tánh. Hai là tâm ái ngã chỉ biết cầu lợi cho bản thân. Hai động 
lực này ấn tàng sâu kín trong tim. Ở đó, chúng phối hợp với 
nhau, mặc nhiên thao túng đời sống của chúng ta. Hai động 
lực này vẫn sẽ tồn tại vững bền như đá kim cương, trừ phi 
chúng ta quyết chí nỗ lực khai mở trí bát nhã và tâm đại bi. 

Quan trọng nhất là đừng hiểu sai về tỉnh thần cầu lợi ích 


cho người. Cầu lợi ích cho người không phải là hy sinh từ bỏ 





'Anh ngữ: Precious Garland. 


158 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


tất cả những gì mang lợi ích đến cho mình. Nhìn lại phương 
pháp phát tâm bồ đề, sẽ thấy cầu lợi ích cho người đi đôi với 
cầu vô thượng bồ đề. Đạt vô thượng bồ đề là hoàn thành tất cả 
mọi nguyện vọng cao xa nhất chúng ta có thê có được cho bản 
thân. Vô thượng bồ đề có hai phần, thể hiện qua sự hợp nhất 


ko. ^x»”? 


của ““sắc thân (rupakaya)) và của “pháp thân (dharmakaya)Ÿ, 
Pháp thân là tự lợi, đáp ứng toàn bộ nhu cầu của chính mình, 
Sắc thân là lợi tha, đáp ứng toàn bộ nhu cầu của chúng sinh. 
Ngài Tsongkhapa, một vị đại sư Tây Tạng, cũng có nói tương 
tự, rằng khi giúp đỡ toàn bộ chúng sinh, mọi nguyện vọng của 
mình tự nhiên không cầu mà vẫn được. Nói cho cùng, tinh 
thần lợi tha là thái độ thông minh nhất chúng ta có thể có được 


đê đáp ứng toàn bộ nhu câu của chính mình. 


“CHO VÀ NHẬN” 
Một khi đã có được lòng cảm thông gần gũi đối với kẻ khác, 
khi ấy có thê bắt đầu tu theo pháp rong-len. Tong-len tiêng Tây 


An T3, 


Tạng có nghĩa là “cho và nhận”. Tu theo pháp này phải tưởng 
tượng mình đang nhận về hết thảy khổ não cùng mầm mồng 
khổ não của kẻ khác, đồng thời cho đi hết thảy hạnh phúc cùng 
mầm mống hạnh phúc của mình. Nhận là phát triển tâm đại bị, 
cho là mở rộng tâm đại từ. Quí vị có thể thắc mắc không biết 
thiền quán như vậy có tác dụng gì trực tiếp hay không. Cũng 
có khi có tác dụng, nếu giữa hai bên có mối liên hệ nghiệp 





'Anh ngữ: form body. 
"Anh ngữ: truth body. 


12. Phát Tâm Bồ Đề & 159 


thức chặt chẽ. Nhưng điều chắc chắn sẽ xảy ra, là tong-len sẽ 
tác động mạnh mẽ lên tâm thức của quí vị, làm tăng lòng can 
đảm và quyết tâm hoàn thành tâm nguyện Bồ tát. Ngoài ra, 
fong-len cũng làm giảm sức mạnh của tâm ái ngã và tăng thêm 
năng lực của lòng vị tha. Pháp tu /ong-len cũng có khả năng 
đưa đến thái độ vị tha phi thường, đề cuối cùng dẫn đến ngay 


chính tâm bồ đề. 


PHÁT TÂM BÒ ĐÈ 

Thêm một lần nữa, xin cho tôi nhắn mạnh, tâm bồ đề không 
phát sinh đột ngột mà phải trải qua quá trình chuyên hóa tuần 
tự. Trước hết phải nghe giảng và học hỏi để tìm hiểu thêm về 
tâm bồ đề. Rồi dựa lên hiểu biết trí thức đó, phải tư duy suy 
nghiệm, cho đến khi có được niềm tin sâu xa vào ý nghĩa cao 
quí của tâm bồ đề; kinh nghiệm này có thể gọi là kinh nghiệm 
tư duy!. Rồi càng chiêm nghiệm, càng hiểu sâu hơn, cho đến 
khi có được kinh nghiệm chân thật và đích xác về tâm bồ đề. 
Ngang điểm này tâm bồ đề khởi sinh nhờ nỗ lực, nhưng đây 
chỉ mới là tâm bồ đề tương tự, chưa phải tâm bồ đề chân 
chính. Còn phải tiếp tục cố gắng, cho đến khi tâm bồ đề tỏa 
rạng một cách tự nhiên. Bấy giờ không cần dụng công, chỉ đơn 
giản một niệm bên trong, một tác động nhỏ bên ngoài, bất cứ 
điều gì cũng khiến lòng vị tha dấy lên mãnh liệt. Tâm bồ đề 
trong sáng này chính là tâm của Bồ tát. Có được tâm ấy là trở 


thành một vị Bồ tát. 





' Anh ngữ : reflective level of experience 


160 


Kết 


Trong lần giảng Tâm Kinh này, đầu mỗi buổi giảng tôi đều 
may mắn được nghe nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau 
tụng 7m Kinh. Xét theo lịch sử, truyền thống Phật giáo ở 
Tích lan và ở các vùng Đông Nam Á là truyền thống Phật giáo 
sớm nhất, lưu giữ giáo pháp của Phật trong tạng kinh Pa-li. 
Sau đó, tôi lại được nghe các vị tăng ni Trung quốc tụng Tâm 
Kinh. Truyền thống Phật giáo Trung quốc chủ yếu dựa vào 
tạng kinh tiếng Hoa, và cũng có một phân tiếng Pa-li. Sau đó 
là lời tụng Tâm Kinh của các vị tăng ni Việt Nam. Những 
truyền thống Phật giáo này đều có trước truyền thống Tây 
Tạng, vì vậy mà cuối cùng là lời tụng 7m Kinh theo tiếng 
Tây Tạng. 

Tôi vô cùng xúc động được có mặt ở đây hôm nay, tham dự 
vào địp may quí báu này, cùng ngồi với các đại điện của nhiều 
truyền thống Phật giáo khác nhau, tất cả đều là đệ tử của đức 
Bồn sư Thích Ca Mâu Ni, cùng tụng kinh với nhau. Xin nói 
thêm, xét theo lịch sử thì Phật giáo đã từng là quốc giáo của 
Trung quốc. Lời tụng kinh tiếng Hoa nói lên nguyện vọng tôn 


giáo của hàng triệu người trên mảnh đất ấy, vẫn giữ lòng tin 


12. Phát Tâm Bồ Đề # 161 


nơi Phật pháp. Trong vài chục năm qua, Phật pháp ở đất nước 
vĩ đại ấy đã phải chịu hư hại lớn lao. Tuy vậy, nền văn hóa 
Trung hoa phong phú, trong đó có cả niềm tin Phật pháp, đến 
ngày nay vẫn còn cực kỳ sống động. 

Thời gian trôi qua, nhiều lý tưởng, nhiều hệ thống tư duy đã 
phá sản, nhưng giá trị của Phật giáo và của nhiều tôn giáo lớn 
khác vẫn còn tồn tại trong xã hội, sống ngay giữa trái tim con 
người. Tôi thấy đây là niềm hy vọng lớn của đại gia đình nhân 
loại, vì tôn giáo là chìa khóa dẫn đến một xã hội công bằng 
hơn, hòa bình hơn, cho thế hệ tương lai. Nguyện cho khía cạnh 
trong sáng tốt đẹp này của tôn giáo sẽ giúp tâm con người 
thăng hoa. Nguyện tôn giáo không bao giờ còn bị lạm dụng 
thành nguyên nhân dẫn đến bất hòa tranh chấp, mà chỉ mang 
lại tắm lòng thông cảm, tương kết giữa tất cả những ai đang 
cùng nhau cư trú trên cõi địa cầu. Nhờ nỗ lực tinh tấn của từng 
cá nhân, nguyện mỗi người trong chúng ta đều có đủ khả năng 


bảo vệ niêm an lạc chung cho tât cả. 


[HÉT PHẢN GIẢNG PHÁP CỦA ĐỨC ĐALAI LAMA] 





162 


Phụ Lục I1 


Giải thích ý nghĩa của ngôn từ - 
luận giải về “Bát Nhã Tâm Kinh” (31) 
Jamyang Gawal Lodro (1429-1503) 


Xin lưu ý, trong phần Phụ Lục này, tắt cả những ghi chủ đặt 
trong ngoặc vuông [ j đều đến từ nguyên bản Anh ngữ. 


Thành kính đảnh lễ gót sen đức Văn Thù Bồ Tát 

Con xin tán dương / đức Phật Thế tôn / ngài đã dạy rằng, / 
đường tu giác ngộ / chỉ một, không hai; / Chư Phật 
mười phương / cùng tất cả những / người con của Phật 
/ đều cùng bước trên / con đường tu ấy. 

Tán dương Phật rồi, / nay tôi xin thưa / ít lời ngắn gọn / 
giải thích ý nghĩa / Tĩnh Túy Bát Nhã: / kho tàng trân 
quí / nhất trong Phật Pháp. 


Ở đây, lời giảng về Trái tim Bát nhã gồm bốn phần: 

1. Ý nghĩa của đầu đề 

2. Lời tán dương của dịch giả 

3. Nội dung Tâm Kinh 

4. Kết luận 
Phần đầu là câu “ [rong Phạn tự...” vân vân. Phần này dễ hiểu. 
Phần thứ hai, [lời tán đương của dịch giả] là câu “Tán đương 
Phật mẫu tôn kính, là Bát nhã ba la mật đa”. Câu này dịch giả 
thêm vào. 


Phụ Lục 1. Luận Giải của Ngài Jamjang Gaway Lodro 3 163 


CHÍNH VĂN TÂM KINH 


Phần thứ ba [nội dung Tâm Kinh] gồm hai đoạn: 
I_ Phần mở đầu, nói về duyên khởi của Tâm Kinh. 
II. Nội dung của chính văn 7mm Kinh 


KHAI KINH 
Phần mở đầu có hai: 

A. Khai kinh theo bối cảnh bình thường 

B. Khai kinh theo bối cảnh phi thường 
Phần đầu [Khai kinh theo bối cảnh bình thường] nhắc đến bốn 
yếu tô toàn hảo: “Tôi nghe như vầy” là yếu tô toàn hảo liên 
quan đến thời gian ; “đức Thế Tôn” là yếu tố toàn hảo liên 
quan đến đắng đạo sư giảng pháp ; “nơi thành Vương xá trên 
đỉnh Linh thứu” là yếu tố toàn hảo liên quan đến không gian ; 
và “cùng với rất nhiều vị đại tỷ kheo... Bồ tát” là yêu tố toàn 
hảo liên quan đến cử tọa nghe pháp. Điều này dễ hiểu. 

Phần sau [Khai kinh theo bối cảnh phi thường] được nói tới 
trong hai đoạn kinh sau đây “bấy giờ đức Thế Tôn nhập chánh 
định cảnh giới thậm thâm", và “cũng vào lúc bấy giờ, Đại bồ 
tát Quan Tự Tại thâm nhập pháp tu Bát nhã ba la mật đa sâu 
xa, thấy cả năm uấn đều không có tự tánh.” Đức Phật nhập 
chánh định, gia trì cho cuộc hỏi đáp tiếp theo sau. 


NỘI DUNG TÂM KINH 
Nội dung của Tâm Kinh, là giáo pháp toàn hảo, gồm bốn phần: 
A. Câu hỏi của tôn giả Xá Lợi Phất về phương pháp hành 
trì Bát nhã ba la mật đa 
B. Câu trả lời của Bồ tát Quan Tự Tại 
C. Phật xác nhận câu trả lời của Bồ tát Quan Tự Tại là 
chính xác. 


164 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


D. Người dự pháp hội hoan hỷ, nguyện tin tưởng làm 
theo (32). 

Phần đầu, [câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất] được trình bày 
[trong đoạn]: “Lúc Ấy, dựa vào lực gia trì của Phật, tôn giả Xá 
Lợi Phất hướng về Bồ tát Quan Tự Tại hỏi, “[Kính thưa Đại 
bồ tát], Thiện nam hay thiện nữ nào mang chí nguyện hành trì 
Bát nhã ba la mật đa sâu xa, phải nên tu như thế nào?” Câu hỏi 
đã nêu ra, hỏi rằng những ai có khuynh hướng Đại thừa một 
khi đã phát tâm bồ đề rồi, phải tu tập như thế nào trên con 
đường của Bồ tát. 

Phần thứ hai - câu trả lời - gồm ba đoạn chính: 

1. Trình bày cách tu cho người căn cơ bình thường 
2. Trình bày qua mật chú cho người căn cơ bén nhạy. 
3. Khuyến tu bằng cách tóm tắt đầu đề. 
Phần đầu gồm [những đoạn sau đây]: 
a. Phương pháp tu học Bát nhã ba la mật đa ở tư lương 
đạo và gia hạnh đạo 
Phương pháp tu học Bát nhã ba la mật đa ở kiến đạo 
Phương pháp tu học Bát nhã ba la mật đa ở tu tập đạo 
d. Phương pháp tu học Bát nhã ba la mật đa ở cứu cánh 
đạo. 


o 


TU HỌC TRONG TƯ LƯƠNG ĐẠO VÀ GIA HÀNH ĐẠO 
Phần đầu gồm: 

(1) Câu chuyền tiếp 

(2) Phương pháp hành trì dựa vào thật tánh của sắc, uẫn 

thứ nhất 
6) Áp dụng phương pháp nói trên vào các uân còn lại. 
Phần đầu [Câu chuyên tiếp] được trình bày như sau: “Đại 

Bồ tát Quan Tự Tại đáp: “Xá Lợi Phất, thiện nam Thiện nữ nào 
phát chí nguyện hành trì Bát nhã ba la mật đa sâu xa, phải thấy 


Phụ Lục 1. Luận Giải của Ngài Jamjang Gaway Lodro 3 165 


rõ điều này:” Câu khẳng định đây chính là phương pháp hành 
trì cho người bước vào tư lương đạo và gia hạnh đạo được lấy 
làm câu chuyên tiếp [từ câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất và câu 
trả lời của Bồ tát Quan Tự Tại]. 

Phần thứ hai [phương pháp hành trì dựa vào thật tánh của 
sắc, uấn thứ nhất] được trình bày một cách cô đọng như sau: 
“đến cả năm uân cũng không có tự tánh” (33). 

Thế nào là [các hiện tượng] không có tự tánh? [Trả lời] 
“Sắc không có tự tánh; dù không có tự tánh, sắc vẫn là sắc. 
Tánh-không không ngoài hợp thể sắc, thật tánh của sắc cũng 
không lìa ránh-không" (34). Theo đó nhị đế được trình bày 
như một thực tại thuần nhất dưới hai sắc thái khác nhau, từ đó 
thoát khỏi hai cực đoan là thường kiến và đoạn kiến. 

Thứ ba [áp dụng phương pháp nói trên vào các hợp thể còn 
lại] được trình bày trong đoạn “Thọ tưởng hành thức cũng đều 
không có tự tánh.” Qua câu này, Tâm Kinh dạy rằng phải xem 
các uân còn lại tương tự như trên. Điều này thường được gọi là 
“Bốn /ánh- không”, và [cũng| được gọi là bốn đặc tính của 
Thâm sâu. Điểm quan trọng được nhắn mạnh nơi đây là ở giai 
đoạn tích lũy tư lương, hành giả quán ứánh-không bằng cách 
nghe giảng pháp rồi tư duy suy nghĩ, còn ở gia hạnh đạo thì 
hành giả chủ yếu quán zánh-không bằng hiểu biết đến từ kinh 
nghiệm thiền định”. 


TU HỌC TRONG KIÊN ĐẠO 

Phần thứ hai [tu học trong kiến đạo] được trình bày trong câu 
“Tôn giả Xá Lợi Phất, vì thế mà nói tất cả các pháp đều là 
không: không có đặc tính... không thiếu không đủ.” Đây là 





: Văn, tư. 
"Tụ, 


166 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


điều thường được gọi là 7n đặc tính của thâm sân). Xuyên 
qua sự phủ nhận tám đặc tính của đối tượng phủ định mà hoàn 
thành ba cánh cửa giải thoát” của kiến đạo. Điều này được giải 
thích trong lời giảng của vị đại sư [Atisha|, đã được ngài Ngok 
Lekshe ghi chép lại trong một tác phẩm rất cô đọng (35). 

“Tất cả mọi hiện tượng đều không” là cánh cửa giải thoát 
thứ nhất: cửa Không. Còn năm câu phủ định tiếp theo “không 
có tính chất riêng; không sinh, không diệt ; không dơ không 
sạch” là nói về cánh cửa giải thoát thứ hai: cửa Vô tướng. Gọi 
Vô tướng vì cửa này phủ nhận hiện hữu của năm tướng — 
không tướng nhân, không sinh không diệt của quả, không cảnh 
giới ô nhiễm, và không cảnh giới thanh tịnh. [Câu] “không 
thiếu” là nói về cánh cửa giải thoát thứ ba: cửa Vô nguyện, 
nghĩa là không mong cầu kết quả. 


TU HỌC TRONG GIAI ĐOẠN TU TẠP 


Phần thứ ba -tu học trong tu tập đạo - bao gồm hai phần: 

(1) Cách tu trong tu tập đạo nói chung 

(2) Cách tu chánh định Kim Cang 

Phần thứ nhất [cách tu ở tu tập đạo nói chung] được trình 
bày trong đoạn “do đó mà nói trong không, không sắc, 
thanh.... và không cả sự không thủ đắc.” Vimalamitra có thêm 
vào một đoạn, và câu kinh trở thành “Do đó mà nói, tại điểm 
Ấy, trong không, không sắc, thanh...” Theo Vimalamitra, đoạn 
kinh này có nghĩa là nhờ phủ nhận tám đặc tính cần phủ nhận 
mà hành giả chứng được ba cánh cửa giải thoát, từ kiến đạo 
bước vào tu tập đạo, dòng huân tập của tâm thức trở nên liên 
tục không gián đoạn. 





P Tám đặc tính của thâm sâu là Tám Không, còn gọi là Bát Bắt. 
" Ba cánh cửa giải thoát là Tam giải thoát môn. 


Phụ Lục 1. Luận Giải của Ngài Jamjang Gaway Lodro 3 167 


Tiếp theo là câu hỏi: “Trong tu tập đạo, ngay giữa chánh 
định, nhận thức của hành giả lúc ây như thể nào?” Tâm Kinh 
đáp: từ sắc cho đến thủ đắc và không thủ đắc, [các hiện tượng] 
không có gì hiện ra cả. Vimala trích dẫn [đoạn văn sau] “thấy 
mọi hiện tượng, là thấy ránh-không” (36). Sự không-tm-thấy 
năm uấn được trình bày trong câu “không sắc, thọ,” cho đến 
không “thức”. Sự không-tm-thấy mười hai xứ được trình bày 
qua câu “không nhãn....” cho đến không “ý”. Sự không-tìm- 
thấy mười tám giới được trình bày trong câu “không nhãn 
giới...” cho đến không “ý thức giới”. Xin lưu ý là [nguyên văn] 
tiếng Phạn có trình bày ngăn gọn các căn và các thức, nhưng 
dịch giả cắt gọn ở đây. Tôi thấy vậy cũng đúng. 

Sau đó là đoạn “không vô minh...” cho đến “và không diệt 
tận của lão tử” trình bày sự không-có-mặt của toàn bộ cảnh 
giới ô nhiễm, kể cả duyên khởi ứng vào cảnh giới chứng ngộ 
cũng không có trong cảnh giới đại định. Đoạn “khổ, tập...” 
trình bày sự không-có-mặt của Tứ đế, nói cách khác là đối 
tượng của con đường tu. Đoạn “không quán trí...” nói rằng 
ngay cả con đường tu cũng không-có-mặt, trong cảnh giới của 
đại định (37). 

Vimala nói rằng Tâm Kinh có vài bản còn ghi “không vô 
minh”. Nếu thật là như vậy thì câu này phải hiểu là đến cả 
phản nghĩa của trí tuệ là vô minh cũng không có. Về sau có đại 
sư Choje Rongpa có vẻ như thuộc truyền thống cho rằng trong 
Tâm Kinh bản tiếng Phạn, trước câu phủ định trí tuệ là câu phủ 
định chứng ngộ” (38). 

Câu “không thủ đắc” nói về sự không-có-mặt của quả, ví dụ 
như [mười] lực, hay [bốn] vô úy. Câu này phải đọc tiếp là “và 
không cả sự không thủ đắc.” Vimala giải thích như sau: “phủ 
nhận khái niệm về chứng đắc rồi phải phủ nhận cả khái niệm 
không chứng đắc.” Vị đại sư Choje Rongpa thêm rằng: “trên 


168 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


lãnh vực Chân để thì không có chứng đắc, trên lãnh vực Tục 
để thì cả sự không chứng đắc cũng không có.” Rồi đại sư nói 
tiếp, cần phải áp dụng ngữ khí này với tất cả [các loại hiện 
tượng đã nhắc đến trong Tâm Kinh]. 

Giải thích trên có vẻ phù hợp với ý nghĩa của câu nói sau 
đây của Vimala “phải hiểu đoạn kinh này vén mở ý nghĩa 
thâm diệu, vượt thoát cực đoan duy vật và phỉ báng nhờ siêu 
việt tất cả trí tuệ, vô minh, thủ đắc và không thủ đắc.” Tuy 
nhiên, đoạn kinh này chính là để giải thích rằng ngay khi đang 
nhập đại định, quán chiếu chân cảnh giới, nhận thức về sắc sẽ 
hoàn toàn không có, đây là điều thiếu sót trong kiến giải của 
ngài ChoJe. 

Theo đó, câu khẳng định là trong nhận thức của người nhập 
đại định, hoàn toàn không có gì cả - kế cả năm uẫn, mười hai 
xứ, mười tám giới, mười hai chỉ duyên khởi, bốn đề, tính chất 
của đường tu, chứng đắc đạo quả và không chứng đắc đạo quả 
- §O VỚI Câu khẳng định tất cả đều không có tự tánh, cả hai câu 
khẳng định này mang cùng một ý nghĩa. Là vì khi dùng trí giác 
để quán sát chân cảnh giới, nếu thấy có sắc thì đương nhiên 
sắc phải có tự tánh. Vậy nói tóm lại, đoạn kinh này dạy rằng 
hành giả trong tu tập đạo phải trú trong chánh định, đồng vị 
với Như, siêu thoát phân biệt, ví dụ như khái niệm về sắc, vân 
vân. 

Phần thứ hai [cách tu chánh định Kim Cang] được trình bày 
như sau: “Tôn giả Xá Lợi Phất, vì không thủ đắc nên Bồ tát y 
theo Bát nhã ba la mật đa, an trụ nơi đó.” 

Ý này được trình bày trong đoạn: “Vì tâm không chướng 
ngại nên không khiếp sợ, vượt thoát mê lầm, đạt cứu cánh niết 
bàn.” 


Phụ Lục 1. Luận Giải của Ngài Jamjang Gaway Lodro 3 169 


TU HỌC TRONG GIAI ĐOẠN CỨU CÁNH 

Vimala nói rằng hành giả dần dà thoát khỏi sợ hãi phát sinh từ 
bốn vọng tâm nhờ tuần tự loại bỏ những chướng ngại thô và tế 
của mười địa Bồ tát nói trong kinh Giải Thâm Mật. Nhờ vậy tự 
siêu việt và đạt vô trú niết bàn (39). Đại sư Choje Rongpa giải 
thích đoạn này như sau “vì tâm không còn chướng ngại chấp 
ngã, nên không còn khiếp sợ trước fánh-không,” giải thích như 
vậy có vẻ như tự ý thêm thắt chữ nghĩa. 

Đề tóm tắt phần trên, có thể nói [đoạn kinh này] trình bày 
những điều [sau đây]: trong tư lương đạo và gia hạnh đạo, 
hành giả Bát nhã nhờ nghe, nhờ suy nghiệm, và rồi nhờ kinh 
nghiệm thiền định; qua kiến đạo, hành giả phủ nhận tám đối 
tượng phủ nhận để thành tựu ba cánh cửa giải thoát. Vào tu tập 
đạo, hành giả dẹp sạch loạn tưởng, ví dụ như khái niệm về sắc, 
vân vân, và tiến dần đến địa Bồ tát thứ mười. Khi Ấy, mọi ô 
nhiễm hay tập khí ô nhiễm của mỗi địa trong mười địa Bồ tát 
đều đã quét sạch, hành giả đạt đến địa vị của “ba [mục tiêu] vĩ 
đại (40)”.Đó là năm giai đoạn tu chứng cho hành giả căn cơ 
bình thường. 

Sau đó là đoạn “Phật đà cả ba thời gian vì y theo Bát nhã ba 
la mật đa, nên được vô thượng bồ đề”, nói rằng cần phải tu Bát 
nhã ba la mật đa, vì đây chính là lối đi của mọi đẳng Phật đà. 
Câu này dễ hiểu. 


TRÌNH BÀY QUA MẬT CHÚ CHO NGƯỜI CĂN CƠ 
BÉN NHẠY. 
Phần thứ hai [Mật chú cho người căn cơ bén nhạy| được trình 
bày trong đoạn kinh “Do đó mà biết bài chú của Bát nhã ba la 
mật đa... svaha.” 

Vì Bát nhã Toàn hảo vốn có khả năng bảo vệ tâm thức, nên 
ở đây được gọi là “mật chú” (Mật chú, nguyên văn có nghĩa là 


170 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


“bảo vệ tâm thức”). Tính chất vĩ đại của mật chú là: “[bài chú] 
của đại trí tuệ, tối thượng, đồng bậc với tuyệt bậc, diệt trừ mọi 
khổ não”. Và vì mật chú này hoàn thành mọi nguyện vọng nên 
gọi là “chân thật”. Mật chú ấy là gì? “7ødyatha”, có nghĩa là, 
tương tự chữ øm, dẫn vào những gì sẽ được nói tiếp theo sau 
[của mật chú|. “Gz/é ga/¿” nghĩa là “vượt qua, vượt qua”. 
Chữ ga đầu tiên có nghĩa là “vượt qua tư lương đạo”, và chữ 
thứ nhì có nghĩa là “vượt qua gia hạnh đạo”. “Parasamgare” 
nghĩa là “hoàn toàn vượt qua bờ bên kia, vào tu tập đạo”. 
“Bodhi svaha” nghĩa là “vượt đến bờ đại giác ngộ và an trú 
nơi ấy.” 

Người tu căn cơ bén nhạy chỉ cần dựa vào mật chú là thấy 
được đường tu. Đề nhắn mạnh sự khác biệt so với người tu căn 
cơ bình thường, câu này được gọi là “mật chú”. Mật ở đây 
không cùng nghĩa với “mật” của bốn tông phái Mật tông. Mặc 
dù các thầy dòng Kadam trong quá khứ có đã từng dạy cách 
quán tưởng đắng Phật mẫu [Bát nhã Toàn hảo], và tụng mật 
chú Bát nhã, nhưng các thầy không bao giờ dạy quán tưởng 
chính mình là Phật mẫu. Mặc dù có nhiều người Tây Tạng đã 
[lầm lẫn] ban phép quán đảnh [Bát nhã Toàn hảo], thật ra căn 
bản của hai pháp tu [là Bát nhã Toàn hảo và Mật giáo] hoàn 
toàn khác nhau. 

Vì vậy nếu xét chịu khó suy xét nghĩa lý của Bát nhã, bao 
gồm bốn đặc tính và tám đặc tính, chịu khó nhớ nghĩ sâu xa về 
từng pháp tu trên năm giai đoạn tu chứng, rồi tụng chú này, tán 
thán sự thật nơi ấy, và vỗ tay, làm như vậy sẽ nhận được luồng 
sóng gia hộ thật lớn. Việc này cũng giống như trong quá khứ, 
Đề Thích [Indra] đã làm tiêu tan sức mạnh của ma vương nhờ 
quán niệm về ý nghĩa của thần chú Bát nhã. 


Phụ Lục 1. Luận Giải của Ngài Jamjang Gaway Lodro 3 171 


KHUYÊN TU BẰNG CÁCH TÓM TẮT ĐẦU ĐÈ 
Phần thứ ba [Khuyến tu bằng cách tóm tắt đầu đề] được trình 
bày trong đoạn: “Đại Bồ tát Quan Tự Tại, “Tốt lắm!...” Đoạn 
này đễ hiểu. 

Câu nói "không những đắng bổn sư mà tất cả Như lai đều 
hoan hỷ" cho thấy Bồ tát Quan Tự Tại đã nói đúng ý thật của 
Phật. 


NGƯỜI DỰ PHÁP HỘI HOAN HỶ, NGUYỆN TIN 
TƯƠNG LÀM THEO 

Phần thứ tư [Người dự pháp hội hoan hỷ, nguyện tin tưởng 
làm theo] được trình bày trong đoạn “Nghe lời đức Thế Tôn 
dạy,... tất cả đều hoan hỷ, tin tưởng, tiếp nhận và kính cần thực 
hành.” 

Xét theo phần khai kinh ở đầu Tâm Kinh và phần tán dương 
[cuối kinh] cho thấy trong số ba loại kinh -Phật cho phép 
thuyết, Phật truyền lực gia trì cho thuyết, và Phật tự thuyết- thì 
Tâm Kinh là kinh Phật cho phép thuyết. Xét theo phần hỏi đáp 
ở giữa thì Tâm Kinh này là kinh Phật truyền lực gia trì cho 
thuyết, còn xét theo câu Phật xác định câu trả lời của Bồ tát 
Quan Tự Tại thì Tâm Kinh lại là kinh Phật tự thuyết. 

Ngoài ra, kinh này còn bao gồm đầy đủ năm yếu tố tuyệt 
hảo. Phần khai kinh nói về bốn yếu tố tuyệt hảo liên quan đến 
đẳng đạo sư, thời gian, không gian, và thính chúng, và phần 
cuối Tâm Kinh nói về yêu tô thứ năm là giáo pháp tuyệt hảo. 


HỎI HƯỚNG 
Nay xin thuyết như sau: 


Vì bởi đâng sinh ra 
Biên diệu âm vô song, 


172 % Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


Đã đích thân gia trì 

Cho hai bậc thánh giả: 

Là Bạch Liên Hoa Thủ (41), 
Và ngài Xá Lợi Phất, 

Từ đó phát xuất ra 

Đối đáp nhiệm mẫu này, 
Vậy làm sao có thê 
Không phải đúng là lời 
Của chính đức Phật dạy. 
Nhờ nghe giáo pháp này, 
Suy nghiệm giáo pháp này, 
Xuyên qua giáo pháp này, 
Dù sao chép nhiều lần, 
Những dòng chữ trên đây 
Vẫn vén mở trọn vẹn 

Mọi ý thật của Phật. 
Chính khả năng tùy ý 

Thị hiện nghĩa chân thật 
Là khả năng tuyệt bậc 
Của đức Phật Đạo Sư. 
Nay tôi xin noi theo 

Gót chân đắng từ phụ 

Xin quay về nương dựa 
Nơi các đắng Thiền tôn! 
Nguyện tiếp tục vui cùng 
Duyên lành dự pháp hội 
Hộ trì cho Phật Pháp (42). 





' Anh ngữ: meditation deities 


Phụ Lục 1. Luận Giải của Ngài Jamjang Gaway Lodro 3 173 
KẾT 


Bài lược giảng Bái Nhã Tâm Kinh được pháp sư lamyang 
Gawai Lodro viết lại, dựa theo luận giải Tâm Kinh của 
Vimala, trên bài tóm lược của Ngok Lekshe, và bản chú giải 
ngắn của vị đại học giả Kamalashila (43). Luận giải này không 
bị ý kiến chủ quan làm ô nhiễm. 

Với năng lực đến từ tâm nguyện trong sáng của tất cả 
những ai đã góp phần thực hiện sách này — như người ghi chép 
là Ngawang Chogyal từ [tu viện| Drepung Loseling, phòng 
Phukhang và tất cả những người đã giúp tạo điều kiện thuận 
tiện — nguyện toàn thể chúng sinh nhanh chóng đạt bốn thân 
Phật (44). 


Sarvamangalam! 


(Đến đây chấm dứt bài giảng của ngài Jamyang Gawai 
Lodro] 





174 


Phụ Lục 2 


Vài bản dịch Tâm Kinh 


Tâm Kinh bản tiếng Anh 


The Blessed Mother, the Heart of the Perfection of Wisdom 
IN SANSKRIT: Bhagavati Prajna Paramita Hridaya 
[This 1s the first segment.] 12 


THUS HAVE LONCE HEARD: 


The Blessed One was staying In RaJgriha at Vulture Peak 
along with a great community of monks and a great com- 
munity of bodhisattvas, and at that time, the Blessed One 
entered the meditative absorpton on the varlefles of phe- 
nomena called the appearance of the profound. At that time as 
well, the noble Avalokiteshvara, the bodhisattva, the great 
being, clearly beheld the practice of the pro-found perfection 
of wisdom 1(self and saw that even the Íive aggregates are 
empty OŸ Infrinsic exIstence. 

Thereupon, through the Buddha's Inspiration, the venerable 
Shariputra spoke to the noble Avalokieshvara, the 
bodhisattva, the great bei ng, and said, “How should any noble 
son or noble daughter who wishes to engage In the practice of 
the profound perfection of wIsdom train?” 

When this had been said, the holy Avalokiteshvara, the 


Phụ Lục 2. Vài Bản Dịch Tâm Kinh & 175 


bodhisattva, the great being, spoke to the venerable Shariputra 
and said, “Shariputra, any noble son or noble daughter who so 
wIshes to engage In the practice of the profound perfection of 
wIsdom should clearly see this way: they should see perfectly 
that even the five aggregates are empty OŸ Infrinsic exIstence. 
Form 1s emptiness, empti-ness 1s form; empfiness 1s not other 
than form, form too 1s not other than emptiness. Likewise, 
feelings, perceptlons, mental formations, and conscIousness 
are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are 
emptiness; they are without defining characteristics; they are 
not born, they do not cease; they are not defiled, they are not 
undefiled; they are not deficient, and they are not complete. 

“Therefore, Shariputra, in emptiness there 1s no form, no 
feelinss, no perceptlons, no mental formations, and no 
consclousness. There 1s no eye, no ear, no nose, no fongue, no 
body, and no mind. There 1s no form, no sound, no smell, no 
taste, no texture, and no mental obJects. There 1s no eye- 
element and so on up to no mind-element Iinclud-ing up to no 
element of menfal conscIousness. There 1s no 1gnorance, there 
1S nO exfInction of Ignorance, and so on up to no aging and 
death and no extinction of aging and death. Likewise, there 1s 
no suffering, origin, cessatlon, or path; there 1s no wisdom, no 
attainment, and even no non-attainmernI. 

“[herefore, Shariputra since bodhisatvas have no 
attainments, they rely on this perfectlon of wisdom and abide 
1n 1t. Having no obscuration 1n their minds, they have no fear, 
and by going utterly beyond error, they wIll reach the end of 
nirvana. All the buddhas too who abide 1n the three times 
aftamned the full awakening of unex-celled, perfect 
enliphtenment by relying on this profound perfection of 
wisdom. 


176 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


“Therefore, one should know that the mantra of the 
perfection of wisdom-the mantra of great knowledge, the 
unexcelled mantra, the mantra equal to the unequalled, the 
manfra that quells all suffering-Is true because 1t 1s not 
deceptive. The mantra of the perfeclon of wisdom 1s 
proclaimed: 

tadyatha galé gafé paragafté parasamgafté bodhi svaba! 

Shariputra, the bodhisattvas, the great beings, should train 
in the perfection of wisdom 1n this way.” 

Thereupon, the Blessed One arose from that medita-tive 
absorpton and commended the holy Avalokiteshvara, the 
bodhisattva, the great being, saying this 1s  excellent. 
“Excellent! Excellent! 0 noble child, 1t 1s Just so; 1t should be 
Just so. Ône must practice the profound perfection of wIsdom 
Just as you have revealed. For then even the tatha-gatas wIll 
T€JOICe.” 

As the Blessed One uttered these words, the venerable 
Shariputra, the holy AvalokIteshvara, the bodhisattva, the great 
being, along with the entire assembly, including the worlds of 
øods, humans, asuras, and gandharvas, all reJoiced and hailed 
what the Blessed One had said. 


Geshe Thupten Jinpa, Tình Túy Bát Nhã Tâm Kinh [Essence of the Heart 
Sutra]. 


Phụ Lục 2. Vài Bản Dịch Tâm Kinh & 177 


Tâm Kinh - dịch âm hẳn văn 


Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh 
Quan tự tại Bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu 
kiến ngũ uẫn giai không, độ nhất thế khổ ách. 

Xá lị tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị 
không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như 
thị. Xá lị tử, thị chư pháp Không tướng bất sinh bất diệt, bất 
cấu bắt tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố Không trung vô sắc, vô 
thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh 
hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô thức giới, vô vô 
minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận, 
vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc, đĩ vô sở đắc cố. 

Bồ đề tát đóa y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại, vô 
quái ngại cố vô hữu khủng bó, viễn ly điên đảo mộng tưởng, 
cứu cánh niết bàn; tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố 
đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri bát nhã ba la mật đa 
thị đại thần chú: thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô 
đẳng đắng chú, năng trù nhất thế khổ, chân thật bất hư. Cố 
thuyết bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết : Yết đé, 
yết để, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bô đẻ, tát bà ha. 

Ma ha bát nhã ba la mật đa (3 lần) 


178 % Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 
Tam Kinh dịch nghĩa 


BẢN DỊCH CỦA HT THÍCH TRÍ QUANG (1923 - ) 


Bài kinh Tình túy của đại bát nhã. 

Quan tự tại Đại bồ tát đã đi vào Bát nhã ba la mật đa sâu xa, 
SOI thấy năm uẫn đều không, vượt mọi khổ ách. Ngài nói, tôn 
giả Thu tử, sắc chăng khác không, không chẳng khác sắc; sắc 
tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều 
như vậy. Tôn giả Thu tử, Không ấy của các pháp không sinh 
không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Thế 
nên trong Không không sắc thọ tưởng hành thức, không nhãn 
nhĩ tỹ thiệt thân ý, không sắc thanh hương vị xúc pháp, không 
nhãn giới cho đến không ý thức giới, không vô minh và sự tận 
diệt tận của vô minh, cho đến không lão tử và sự diệt tận của 
lão tử, không khổ tập diệt đạo, không quán trí, không thủ đắc, 
vì không thủ đắc gì cả. 

Bồ tát vì y theo Bát nhã ba la mật đa nên tâm không bị 
chướng ngại, vì không bị chướng ngại nên không khiếp sợ, 
siêu thoát mộng tưởng thác loạn, cứu cánh niết bàn. Phật đà cả 
ba thì gian vì y theo Bát nhã ba la mật đa nên được vô thượng 
bề đề. Do đó mà biết Bát nhã ba la mật đa là bài chú rất thần 
diệu: bài chú rất sáng chói, bài chú tối thượng, bài chú tuyệt 
bậc mà đồng bậc, trừ được hết thảy khổ não, chắc thật, không 
hư ngụy. Nên tôi nói chú Bát nhã ba la mật đa. Ngài liền nói 
chú ấy : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đề, bồ đề, 
tát bà ha. 

Ma ha bát nhã ba la mật đa. (3 lần). 


[Thích Trí Quang, /2¡ Thời Công Phu, tr 168-170, ấn tống 
1994] 


Phụ Lục 2. Vài Bản Dịch Tâm Kinh & 179 


BẢN DỊCH CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ THỦ (1909-1984) 


Bồ tát Quán tự tại khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa soi 
thấy năm uân đều không, vượt qua mọi khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chắng khác sắc; 
sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. 

Xá Lợi Tử! Tướng không các pháp đây, chẳng sanh chẳng 
diệt, chẳng dơ chăng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên, 
trong không, không sắc, không thọ, tưởng, hành, thức; không 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp; không nhãn giới cho đến không ý thức giới; không vô 
minh cũng không vô minh hết; cho đến không già chết, cũng 
không già chết hết; không khổ, tập, diệt, đạo; không trí cũng 
không đắc. 

Bởi không sở đắc, Bồ tát nương Bát nhã ba la mật đa, nên 
tâm không mắc ngại; vì không mắc ngại nên không sợ hãi, xa 
la mộng tưởng điên đảo, rốt ráo niết bàn. Chư Phật ba đời 
nương Bát nhã ba la mật đa nên chứng a nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. 

Nên biết Bát nhã ba la mật đa là chú thần lớn, là chú minh 
lớn, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, trừ hết mọi 
khô ách, chắc thật vì không dối. 

Nên nói chú Bát nhã ba la mật đa, nên nói chú rằng: Yết đề, 
Yết đế, Ba la Yết đề, Ba la tăng Yết đề, Bồ đẻ, Tát bà ha. 


[Thích Trí Thủ, Tâm Như Toàn Tập, tập 1, phần 2, NXB TP 
Hồ Chí Minh, 2001] 


180 3 Tỉnh Túy Bát Nhã Tâm Kinh 


BẢN DỊCH CỦA THIÊN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH (1926 - ) 


Bồ tát Quán Tự Tại, khi quán chiếu thâm sâu Bát nhã ba la 
mật, bỗng soi thấu năm uẩn, đều không có tự tánh. Thực 
chứng đều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả, mọi khổ đau ách 
nạn. 

Nghe đây Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không 
chẳng khác gì sắc. Sắc chính thực là không, không chính thực 
là sắc. Cả thọ, tưởng, hành, thức, cũng đều như vậy cả. Thể 
mọi pháp đều không, không sanh, cũng không diệt, không nhơ, 
cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Cho nên trong 
tánh không, không có sắc, thọ, tưởng, cũng không mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, cùng ý căn, không có sắc thanh, hương, vị, xúc 
, pháp, sáu trần, không có mười tám giới, từ mắt đến ý thức, 
không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không 
giả chết, không khổ, tập, diệt, đạo. Không trí, cũng không đắc, 
khi một vị Bồ tát, nương diệu pháp trí độ, Bát nhã ba la mật, 
tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại, nên 
không có sợ hãi, xa lia mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối. 
Chư Phật trong ba đời, nương Bát nhã ba la mật, nên chứng vô 
thượng giác. 

Vậy nên phải biết rằng, Bát nhã ba la mật, là linh chú đại 
thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú 
siêu tuyệt, chân thật không hư vọng, có năng lực tiêu trừ, tất cả 
mọi khổ nạn, cho nên tôi muốn thuyết, câu thần chú trí độ. Nói 
xong đức Bồ Tát liền đọc thần chú răng: Yết đề, yết đề, ba la 
yết đề, ba la tăng yết đề, bồ đề tát bà ha ( 3 lần) 


[Thích Nhất Hạnh, Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn, Lá Bối, 
1999] 


Phụ Lục 2. Vài Bản Dịch Tâm Kinh % 181 


BẢN DỊCH CỦA HT THÍCH THIỆN HOA (1918-1973) 

Ngài Quán Tự tại Bồ Tát, sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã 
rồi, Ngài thấy năm uân đều "không" (Bát Nhã) nên không còn 
các khô. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: "Này Xá Lợi Tử! 
Năm uấn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) chẳng khác với "không" 
chẳng khác với năm uân; năm uấn tức là "không", "không" tức 
là năm uấn. 

Này Xá Lợi Tử! "Tướng không" (Bát Nhã) của các pháp 
đây, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không 
thêm không bớt. Bởi thế nên, trong "Tướng không" (Bát Nhã) 
này, không có năm uấn là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không 
có Sáu căn là: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; không có Sáu trần 
là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có Sáu thức là: nhãn 
thức, nhĩ thức, tũ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức; Không 
có mười hai nhơn duyên; nghĩa là không có "vô minh" và cũng 
không có "hết vô minh": cho đến không có "Lão tử" và cũng 
không có "hết Lão tử"; Không có Tứ đề là: khổ, tập, diệt, đạo; 
cũng không có "trí" tu chứng và đạo quả đề chứng (đắc). Tóm 
lại, không có "đặng" cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ y theo Trí 
huệ Bát Nhã (Tướng không) mà xa lìa được cá mộng tưởng 
điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ và chứng được 
rốt ráo Niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng 
đều y theo Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) mà đặng đạo Vô 
thượng Bồ Đề. Vì Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) có khả 
năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, 
nên gọi là thần chú Bát Nhã Ba La Mật; cũng gị là "chú Đại 
thần, chú Đại minh, chú Vô thượng và chú Vô đắng đẳng". 
Ngài Quán tự tại Bồ Tát liền nói Thần chú Bát Nhã: "Yết để 
yết đế, Ba la yết đề, Ba la tăng yết đề, Bồ Đề tát bà ha". 

[Thích Thiện Hoa, Phật Học Phổ Thông, khóa thứ XII] 


182 


Thư Mục 


Conze, Edward, trans. and comm. Buddhist Wisdom: The Diamond 
Sutra and the Heart Sutra [Trí Tuệ Phật Giáo: Kinh Kim 
Cang và Tâm Kinh]. New York: Vintage Books, 2001. 

Gyatso, Tenzin, the Fourteenth Đalai Lama. The Meaning oƒ LỰC: 
Buddhist Perspectives on Cause and EƒJect [Ý Nghĩa của Đời 
Sống: Nhân Quả trong Phật Giáoj. Trans. and ed. by Jeffrey 
Hopkins. Boston: WIsdom Publications, 2000. 

----- Qpening the Eye Qƒ New Awareness [Khai Mở Mắt Tỉnh Thức 
MớiJ. Trans. and Introduced by Donald S. Lopez, Jr. Boston: 
Wisdom Publications, 1999 

----- The World oƒ Tibetan Buddhism [Thế Giới Phật Giáo Tây 
Tạngj. Trans. and ed. by Geshe Thupten Jinpa. Boston: 
Wisdom Publications, 1994 

Hopkins, Jeffrey. Medifation on Emptiness | Thiên Quán Tánh 
Không]. Boston: Wisdom Publications, 1996. 

Huntington Jr., C. W. with Geshe Namgyal Wangchen, The 
Emptiness of Emptiness [lảnh Không của Không Tánh]. 
Honolulu: University of Hawai”1, 1989, 

Jinpa, Thupten. Seƒ, Realify and Reason in Tibetan Philosophy: 
Tsongkhapa s Quest ƒor the Middle Way [Ngã, Thực Tại và Lý 
Luận Trong Triết Học Tây Tạng: Lama Tông Khách Ba Tâm 
Đạo Trung Quán]. London && New York: Routledge 
Curzon, 2002. 


Thư mục 3 183 


Lopez, Jr., Donald S. Elaborafions on Emptiness: Uses oƒ the Heart 
Sutra [Luận về Không Tánh: Diệu Dụng của Tâm Kinh]. 
Princeton NJ: Princeton University Press, 1998. 

Nanamoli, Bhikkhu and Bhikkhu Bodhi, trans. The Middle Length 
Discourses oƒthe Buddha {Trung Bộ Kinhj. Boston: W1Isdom 
Publications, 1995. 

Rinchen, Geshe Sonam. Yogic Deeds oƒ Bodhisaftvas: Œyel-tfsap on 
Aryadeva's Four Hundred [Hạnh Bồ Tát: Gyel-tsap Luận về 
Tứ Bách Luận Tụng của ngài Thánh Thiên]. Trans. and edited 
by Ruth Sonam. Ithaca: Snow Lion, 1994. 

Shantideva. The Bodhicaryavatara [Nhập Bô Đề Hành Luận]. 

Trans. with Iintroduction and notes by Kate Crosby and 
Andrew SKIlton. New York: Oxford University Press, 1996. 

-. The Way oƒthe Bodhisattva: A Translation oƒ the 
Bodhicharyavafara /B Tát Đạo: một bản dịch của 
Bodhicharyavafara]. Trans.by the Padmakara Translation 
Committee. Boston: Shambhala, 1997. 

Streng FrederIck J. Emptiness: A Study ïn Religious Meaning 
[Không Tánh: Nghiên Cứu Giáo lý}. Nashville: Abingdon 
Press, 1967. 

Tsongkhapa, The Greaf Treafise on the Stages oƒ the Path to 
Enlightenment |Lamrim Đại Luậnj. Trans. by the Lamrim 
Translation Commit(ee. Ithaca: Snow Lion, 2000. 

----- The Splendor oƒ an Autuan Moon: The Devotional Verse oƒ 
Tsongkhapa [Trăng Thu Rạng Ngời: Xưng Tán Đức Long 
Thọj.Trans. and introduced by Gavin Kilty. Boston: Wisdom 
Publications, 2001. 


(chú giải thuộc bản dịch Anh ngữ) 


(1) Buddhist Wisdom: The Diamond Sutra and The Heart Sutra. [Trí 
Tuệ Phát Giáo: Kinh Kim Cang và Tâm Kinhj, Edward Conze dịch 
và chú giải, Judith Simmer-Brown viết lời tựa (New York: Vintage 
Books, 2001), tr. xxIH. 

(2) Về đề tài tụng Tâm Kinh để dẹp chướng ngại: xin đọc Donald S. 
Lopez, Jr., ElaboraHions on Emptiness: Lses oƒ the Heart Sutra 
[Luận Về Tánh không: Diệu Dụng của Tâm KinhJ (Prince-ton NỊ: 
Princeton University Press, 1998). 

(3) Về mười hai duyên khởi, xin đọc: Dalai Lama, The Meaning oƒ 
Le: Buddhist Perspectives on Cause and Ejject [Ý Nghĩa Cuộc 
Sống: Nhân Quả trong Phật Giáo, lefftey Hopkins dịch và hiệu 
đính. (Boston: Wisdom Publications, 2000). 

(4) Sáu phiền não căn bản (Phạn: mũlakle§a) là tham, sân, s1, mạn, 
nghỉ và ác kiến. Hai mươi phiền não phụ (thường gọi là tùy phiền 
não, Phạn: upaklesa) gồm năm phiền não phát sinh từ sân, đó là: 
phẫn nộ, trả thù, hận, ganh, hiểm; lại có ba phát sinh từ tham, đó là: 
bỏn xẻn, kiêu căng, trạo cử (tâm lao chao); lại có sáu phát sinh từ s1, 
đó là: dấu diễm tội lỗi, hôn trầm (tâm nặng nề mờ mịt), không tin, 
biếng nhác, chóng quên, xao lãng: và sáu phát sinh từ tham và si, đó 
là đối gạt, bất lương, không biết hỗ với mình, không biết quan tâm 
đến người, bất cân, lơ đễnh. [Việt dịch: dịch sát bản tiếng Anh, 
không hoàn toàn giống hai mươi phiền não phụ thường thấy trong 
tiếng Việt - về hai mươi phiền não phụ tiếng Việt, có thể đọc thêm 
HT Thích Thiện Hoa, 7 74m và Dưỡng Tánh, q. 1, ch. 6]. 

(5) Xem Shantideva [ngài Tịch Thiên], Gwide fo the Bodhisafva 's 
Way øƒ Le [Nhập Bồ Đê Hành Luậnj, chương 5. 

(6) Chatushatakashastrakarika, 8:15. Bản dịch Anh ngữ khác: xin 
đọc Yogic Deeds øoŸ Bodhisafvas: Gyel-tsap on Aryadeva%s Four 
Hundred [Hạnh Bỏ Tát: Gyel-tsap Luận Về Tứ Bách Luận Tụng của 
Ngài Thánh Thiên] do Geshe Sonam Rinchen soạn (Ithaca: Snow 


Lion, 1994). 

(7) Thập ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, dối trá, nói lời chia rẽ, nói 
lời thô ác, nói lời nhàn rỗi, tham lam, giận dữ, tà kiến. 

(8) Lược giảng về khái niệm vô ngã trong kinh Giải Thám Mật, xin 
đọc chương 9, phần "Quan điểm của Duy Thức". 

(9) Tìm hiểu thêm về ấn nghĩa của Tâm Kinh, xin đọc chương I1. 
(10) Dịch phẩm có giá trị về Phật giáo nguyên thủy: xin đọc ÄMiddle 
Length Discourses 0ƒ the Buddha [Trung Bộ Kinh], dịch giả: 
Bhkkhu Nanamolil và Bhikkhu Bodh (Boston: Wisdom 
Publications, 1995). 

(11) Bản Tâm Kinh này tôi dịch từ Tạng ngữ, là bản Đức Đalai 
Lama dùng trong buổi thuyết giảng tại Mountain View, Cali năm 
2001. Trong buổi giảng đó, ban tổ chức phát cho người đến nghe 
bản dịch của John D. Dunne, dịch dưới sự yêu cầu của nhà xuất bản 
Wisdom. Ở đây tôi xin chọn bản dịch của mình đề giữ tính chất nhất 
quán với lời giảng của đức Đalai Lama. Khi dịch bản dịch này, tôi 
có đọc bài luận giải của Jamyang Galo (xem phần phụ lục) để soát 
lại cách ngắt câu trong bản Tạng văn cho câu văn tiếng Anh được 
trôi chảy hơn. Ngoài ra tôi cũng có so sánh với bản dịch của John D. 
Dunner, và một bản dịch xưa hơn của Edward Conze đã nằm sâu 
trong tim tôi trong suốt thời gian dài. [Đây là lời của dịch giả anh 
ngữ: Geshe Thupten Jinpa|. 

(12) Theo lối hành văn Tây Tạng, con số đánh dấu các đoạn kinh 
nằm ở đầu, còn tựa đề nằm phía sau. Tâm Kinh chỉ có một đoạn. 
Muốn biết thêm về tập tục Tây Tạng về cách phân đoạn trong kinh 
điển, xin đọc : phần "Tựa đề và Tán dương" trong sách này. 

(13) Tám mối lo thế tục, [còn gọi là tám thứ gió hay là bát phong], 
chia thành bốn cặp thuận nghịch. Hành động phát xuất từ tâm muốn 
thuận và ghét nghịch đều bị tám mối lo thế tục làm ô nhiễm. Bốn 
cặp thuận nghịch đó là: được hay mắt, khen hay chê sau lưng, khen 
hay chê trước mặt, tâm lý khổ hay vui [lợi suy, hủy dự, xưng cơ, 
khô lạc]. 

(14) Theo kinh điển Đại thừa, Bồ tát có mười cấp bậc, bắt đầu từ lúc 


trực chứng tánh-không bước vào kiến đạo. 10 bậc này nguyên văn 
chữ Phạn gọi là bhumn, có nghĩa là "địa". Mười địa tương ứng với 
mười giai đoạn thâm nhập tánh-không của Bồ tát. 

(15) Sáu hạnh toàn hảo (paramitas - dịch âm là Ba la mật đa) là hạnh 
thí, giới, nhẫn, tấn, định, tuệ. 

(16) Tăng đoàn có ba sinh hoạt lễ nghi căn bản, đó là (1) lễ sám hối 
một tháng hai lần; (2) mùa an cư kiết hạ, ba tháng mùa mưa tăng nỉ 
ở lại tu viện không đi ra ngoài, và (3) lễ tự tứ, kết thúc mùa an cư. 
(17) Theo lịch sử, các truyền thống giới luật xuất phát từ bốn bộ 
phái chính của Phật giáo thời xưa nhất gọi là Vaibhashika. 
Theravada (ngày nay phố biến ở các nước như Tích lan, Thái lan, 
Miến điện) và ÄMulasarvastivada (ngày nay phố biến ở Tây Tạng), 
vốn là hai trong bốn bộ phái nói trên. Giới luật Phật giáo Trung hoa 
thuộc Dhammagupra, là một chi nhánh của một trong bốn bộ phái 
Vaibhashika. Ngoài ra, Giới luật Theravada dựa trên Pafimokkha 
Suffa (thuộc tạng kinh Pa-lI), còn giới luật của Mulasarvasfivada mà 
Phật giáo Tây Tạng theo dựa trên tạng kinh Phạn ngữ: Prafữnoksha 
Suira. Kinh Pa-li ấn định 227 giới tỉ kheo, trong khi kinh Phạn ngữ 
ấn định 253 giới tỷ kheo. Sự khác biệt này đến từ loại thứ năm của 
các giới phụ. Kinh tiếng Pa-li ấn định 75 giới, trong khi Kinh tiếng 
Phạn ấn định 112 giới. 

(18) Xem Chandrakirti [Nguyệt Xứng|, Supplement to the Middle 
Way [Bồ Xung Trung QuánJ, 6:86. Bản dịch tiếng Anh khác, xin 
xem C.W. Hungtington, The Emptiness oƒ Emptiness [Tánh Không 
của Không Tánh) (Hunolulu: University of Hawai?i, 1989). Ở đây, 
chữ firhikas tiếng Phạn được dùng đề chỉ các khuynh hướng triết lý 
của ngoại đạo trong thời Ấn Độ cô. 

(19) Về mối tương quan giữa nhân và quả: xin đọc Tsong-kha-pa 
[Lama Tông Khách Bal, 7he Greaf Treaftise on the Stages 0ƒ the 
Path to Enlightenment [Lamrim Đại Luận hay là Đại Luận Về Trình 
Tự Tu Chứng}. (Ithaca: Snow Lion, 2000), tr. 209-214. 

(20) Để thấy rõ điều gì nên làm và nên tránh, Duy thức có đưa ra 
một giáo thuyết rất chỉ li, giải thích nhận thức hình thành từ căn bản 


của những khuynh hướng tiềm tàng sẵn có. Có nơi đếm đến mười 
lăm loại khuynh hướng như vậy, nhưng tất cả có thể qui nạp thành 
bốn loại chính, đó là (1) khuynh hướng thấy và tin vào hiện tượng 
khách quan; (2) khuynh hướng nhận thấy điểm tương đồng; (3) 
khuynh hướng hiện hữu vô minh; (4) khuynh hướng sử dụng ngôn 
ngữ. Tông Duy thức khẳng định các khuynh hướng này có là vì cách 
nhận thức về thế giới của chúng ta đã ăn sâu thành tập quán, tập 
quán này ảnh hưởng mọi kinh nghiệm sống hàng ngày. Nói ví dụ khi 
nhìn cái ghế, chúng ta sẽ khăng định "vật ấy là cái ghế". Nhận thức 
này biểu hiện loại khuynh hướng nhận thấy điểm tương đồng. 
Không những vật ấy được xem là cái ghế, mà cái ghế lại còn là nền 
tảng lập danh của chữ "ghế". Đây là phần nhận thức biểu hiện 
khuynh hướng sử dụng ngôn ngữ. Cả hai sắc thái tiếp cận thực tại 
này đều đúng. Tuy nhiên, sắc thái thứ ba của nhận thức là thấy vật 
gọi là "ghế" đó lại có những tính chất cố định khách quan, như thê 
cái ghế hiện điện một cách độc lập. Tông Duy thức cho rằng khuynh 
hướng tin vào hiện hữu khách quan của cái ghế là khuynh hướng sai 
lầm. Từ đó có thê thấy một nhận thức dù đơn giản, như là nhìn vào 
cái ghế, cũng không đơn thuần mà có thể có rất nhiều sắc thái, có 
khi đúng đắn, có khi mê lầm. Tông Duy thức nói rằng sắc thái đúng 
đắn của nhận thức có thể được dùng làm nền tảng để gìn giữ giới 
luật, đề biết điều gì nên theo, điều gì nên tránh. 

(21) Về vấn đề liên quan đến dẫn chứng của lời Phật nói đây, xin 
đọc HH the Dalai Lama [Đức Đalai Lama|l, 7he World of Tibetan 
Buddhism [Thể Giới Phật Giáo Tây Tạng} (Boston: Wisdom 
Publications, 1994), p. 160, ghi chú 154. 

(22) Đoạn kinh này thường được trích dẫn trong những bài luận về 
tánh không Trung quán của ngài Long Thọ. 

(23) Theo Kim Cang Thừa, khi quán về tánh không trong pháp tu 
Pháp chủ Du già [Deity Yoga], hành giả phải chọn cho mình một đề 
mục quán tưởng. Đề mục này có thể là một sắc thái nào đó của tâm, 
duy trì liên tục qua các đời tái sinh cho đến khi giác ngộ. Chính vì 
tâm sẽ tiếp nối liên tục trên con đường tu chứng, nên khi thiền về 


tánh không cần phải quán tâm. Những pháp tu khác như Đại thủ ấn 
[Mahamudra| hay Đại viên mãn [Dzogchen] cũng chọn tâm hành 
giả làm đề mục thiền quán tánh không. 

(24) Nagarjuna [Long Thọ], Fundamentals oƒ the Middle Way 
[rung Quán Luận], 24:8. Xin đọc thêm Frederick J. Streng, 
Emptiness: A Study im Religious Meaning [Không tánh: Nghiên Cứu 
Giáo Lý] (Nashville: Abingdon Press, 1967), tr. 213. 

(25) Nagarjuna [Long Thọi, Fundamentals oƒ the Middle Way 
[Trung Quán Luận], I:1-2. 

(26) Muốn tìm hiểu thêm về mười tám giới: xin đọc H.H. the Dalai 
Lama [đức Đalai Lama], Opening the Eye oƒ New Awareness [Khai 
Mở Mắt Tỉnh Thức Mới J (Boston:WIsdom Publicatlons, 1999), 
tr.32-34. 

(27) Nagarjuna [Long Thọi, Fundamentals oƒ the Middle Way 
[Trung Quán Luận], 18:5. Bản dịch anh ngữ khác: xem Frederic J. 
Streng, sách đã dẫn, tr. 204. 

(28) Tsongkhapa [Lama Tông Khách Ba], In Praise oƒ Dependenf 
Origination [Xưng Tán Duyên Khởi], vv. 45-46. Bản dịch khác: xin 
đọc Splendor oƒan Autumn Moon, [Trăng Thu Rạng Ngời], dịch giả 
Gavin Kilty (Boston: WIsdom Publications, 2001), tr.239. 

(29) Chương 2 (“Pramanasiddhi”), câu 130b. 

(30) Shantideva [ngài Tịch Thiên], Guide fo the Bodhisafva s Way 
of LỨe [Nhập Bỏ Đề Hành Luận, §:157. Bản dịch Anh ngữ khác, 
xin đọc Santideva, The Bodhicaryavatara (New York: Oxford 
University Press, 1996), tr. 102. 

(31) Bản dịch này dựa trên bản dịch thảo viết tay được fu viện 
Drepung Loseling in ra tại Buxar. Bản dịch thảo ấy cũng nằm trong 
bộ sưu tầm PL480 của Library of Congress, Hoa kỳ, được đánh số 
90-915034. Dường như trong bản này có đoạn sai, có đoạn thiếu, tôi 
đánh dấu những đoạn này trong ghi chú. Tuy nhiên, trước khi tìm ra 
được một bản in đáng tin cậy hơn, nhất là bản in gỗ, tất cả những đề 
nghị thay đôi ở đây chỉ là tạm thời. 

(32) Trong bản tiếng Tây Tạng, tựa đề ở đây được ghi là “Người dự 


pháp hội hoan hỉ, khuyên tin tưởng làm theo (gdams pa)”. Về sau 
khi nói đến phần này, tựa đề khi ấy lại ghi là “nguyện tin tưởng làm 
theo (đam bca ba).” Chữ “nguyện” phù hợp với lời giải thích của 
tác giả về đoạn kinh này. Vậy theo thiển ý, chữ “khuyên tin tưởng 
làm theo” là sai sót, hoặc của người chép, hoặc của chính tác giả. 
(33) Trong bản tiếng Tạng, tiếp theo câu này là tựa đề “Phần thứ ba” 
(gsum pa mì). Theo thiên ý, tựa đề như vậy không chính xác, vì rõ 
ràng là đoạn tiếp theo khai triển ý nghĩa của phần thứ hai vừa được 
tóm lược ngay trước đó. 

(34) Đây là một cách nói khác của câu Tâm Kinh nỗi tiếng: “Sắc tức 
là không; không tức là sắc. Không chẳng khác sắc, sắc cũng chẳng 
khác không”. 

(35) Tác phẩm này trong Tengyur [kho Luận tạng tiếng Tây Tạng] 
ghi là An Exposiion oƒ the Heart oƒ Wisdom Well Explained by 
Lekpal Sherap on the Basis of SupplicaHon to the Master 
Dipamkara Shrjnana [Trình bày Tâm Kinh, khéo giải thích bởi 
Lekpai Sherap dựa trên căn bản của lời khẩn nguyện lên vị thây 
Dipamkara ShrÙnana], BelJing 5222, Tohoku 3823. 

(36) Luận giải của Vimalamitra, nguyên tựa đề là: Exfensive 
Exposition oƒ the Heart oƒ the PerƒecHon oƒ Wisdom im Eight Poinfs 
[Trình Bày Cặn Kế Trái Tìm Bát Nhã Ba La Mật Đa qua Tám 
ĐiểmJ, Beijing 5217, Tohoku 3818. 

(37) Trong bản tiếng Tạng, nhiều lần câu mnyam gzhag de ï gzigs 
ngor (tầm nhìn từ đại định) chép sai thành zmmyưm gzhag de gzugs 
kyi ngor (hình tướng của sắc tướng của đại định), là một câu hình 
như không có nghĩa gì cả. 

(38) Đây có lẽ là vị thầy dòng Sakya tên Rongtön Shakya Gyaltsen 
(1367-1449). Tôi đến nay vẫn chưa kiếm ra được bản luận giải Tâm 
Kính của ngài Rongtön. 

(39) “Vô trú niết bàn” là danh từ dùng để chỉ niết bàn giác ngộ viên 
mãn của Phật. Gọi như vậy vì niết bàn này không trú ở hai cực đoan 
là vô minh luân hồi và niết bàn giác ngộ của an lạc cá nhân. 

(40) Đó là (1) “tâm vĩ đại”, nghĩa là tâm bồ đề của Phật, (2) “giải 


thoát vĩ đại”, nghĩa là giải thoát khỏi chấp nhân ngã và chấp pháp 
ngã, và (3) “thành tựu vĩ đại”, nghĩa là trí toàn giác của Phật đà, tách 
la mọi ô nhiễm. /iện Quán Trang Nghiêm Luận [Ornament oƒ 
Clear Realizafions] của ngài D1 Lạc gọi ba sự vĩ đại này là “ba mục 
tiêu vĩ đại (ched du bya ba chen po gsum). 

(41) Bạch Liên Hoa Thủ hay là “Bậc cầm đóa sen trăng trong tay”, 
là Bồ Tát Quan Tự Tại. 

(42) Trong nguyên văn tiếng Tây Tạng, câu chót của bài tụng này là 
“nam yang ngoms pa med pa ¡ bshes gnyen dag”. Nếu đúng, phải có 
thêm ít nhất là một bài tụng khác theo sau, bằng không câu này chắc 
chắn chép sai. Điều này khó biết, trừ phi tìm được ấn bản khác để 
đối chiếu. Tạm thời tôi sửa câu chót thành nam yang ngoms pa med 
pa ï dpal thob shog. 

(43) Beijing 5221. Tác giả của danh mục Derge [đại tạng kinh Tạng 
ngữ| là Zhuchen Tsultrim Rinchen ghi bài văn này “được xem là của 
Kalamashila”. 

(44) Đây có lẽ là câu ghi chú của người chép bài văn này, là vị đại 
sư của Drepung tên là Ngawang Chögyal. Tiếc thay đại sư lại không 
ghi rõ đã chép bài văn này lại từ ấn bản nào, một chỉ tiết rất quí giá 
cho người đời sau. 


Xin bồ đề tâm vô vàn trân quí 
nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh 
nơi nào đã sinh, nguyện không thoái chuyên 


vĩnh viễn tăng trưởng không bao giờ ngừng. 





hongnhu-archives 
http://www.hongnhu.org 





FREE BOOK - NOT FOR SALE 
SÁCH ẤN TỐNG - KHÔNG BÁN 


